THƯỢNG TRƯỜNG HẠ ĐOẢN - THƯỢNG ĐOẢN HẠ TRƯỜNG 


Ngay từ tấm bé vác sách đi học, bài cách trí sơ đẳng đã dạy thân 
thể người chia làm ba phần: Đầu, mình và chân tay. 


Tướng pháp thì chia thân hình làm hai đoạn thôi: Đoạn thượng gồm 
có đầu và tay, đoạn hạ là hai chân. 


Đoạn thượng nên dài hơn đoạn hạ, nếu chân sếu vườn dài hơn đầu 
thân cộng lại, tất phiêu bạt lênh đênh, cả đời không có cơ nghiệp. 


Sách “Bạch Viên Kinh” có câu: 


Thượng trường hạ đoản hề công hầu tướng 
Đương nhật Tôn Quyền bá nhất phương 


Nghĩa là: Trên dài dưới ngắn tướng công hầu, đời Tam Quốc Tôn 
Quyền có tướng đó hùng cứ một phương. 


Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ 
trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng 
pháp. 


Lấy lý nào mà nói như vậy? 


Tướng pháp cho rằng đầu mang bộ não, thân mang lục phủ ngũ 
tạng toàn những bộ vị trọng yếu, nếu không thoải mái rộng rãi 
đương nhiên những bộ vị trọng yếu sẽ bị gò ép bế tắc, gây trở ngại 
thần khí cho con người. 


Lại có câu: “Đoản nhưng không giống con heo ngồi, trường nhưng 
không giống cái mác dựng đứng”. 


127 



Nguyên tắc cơ bản của tướng pháp là nguyên tắc của kiến trúc và 
mỹ học, nên nói thượng hạ đoản trường không phải quá lố vượt ra 
ngoài nguyên tắc căn bản. Thử hỏi nhân thân con người cao thước 
bảy mà thân đầu hết thước rưỡi, còn cho chân có hai chục phân thì 
nó thành hình thù gì? 


Xem tranh Tàu, ta thường thấy vẽ hình người mình dài chân ngắn là 
do ảnh hưởng của tướng pháp mà ra chứ không phải các hoạ gia 
Trung Quốc thiếu cái học về giải phẫu nhân thân (anatomie). 


128 



ÂM DƯƠNG THIÊN ĐỊA 


Tướng pháp có Âm Dương Thiên Địa. Âm là đàn bà, Dương là đàn 
ông. Đầu là trời, chân là Đất. cốt dương, nhục âm, V.. V.. 


Trán gọi bằng Thiên đình cho nên trán phải cao xa. Chân là đất 
rộng, đất dày nên chân phải to lớn. Mắt tượng trưng cho mặt trăng 
mặt trời. Thanh âm tượng trưng cho sấm sét. Huyết mạch tượng 
trưng cho sông ngòi, cốt tiết là vàng đá. Mũi lưỡng quyền là núi 
non. Râu tóc là cây cỏ. 


Nhật nguyệt phải rực rỡ, sấm sét phải ầm ầm, sông ngòi phải sạch 
thông, vàng đá phải rắn chắc. Núi non phải cao lớn, cây cỏ phải 
tươitot. 


Đầu đội trời, chân đạp đất. Đầu ở vị trí cao nhất trên thân thể. 

Đầu còn người mới còn, mất đầu người chết. 

Tư Mã Ý bị Khổng Minh vây ở Tí Ngọ Cốc, sau khi chạy thoát đã hỏi 
tả hữu rằng: “Đầu ta còn không”? 


Cổ Tướng Kinh có câu: 


“Đầu vi nhất thân chi tôn, chư dương chi thủ”, nghĩa là đầu ngôi chí 
tôn của thân thể cầm đầu toàn bộ dương khí. 


Nghiên cứu tướng học phải xem đầu trước. Đầu nhỏ như quả 
muỗm suôn đuột không có góc cạnh thì diện mạo có tốt cũng chỉ là 


129 



hạng trung bình. Chân tuy không trọng yếu bằng đầu nhưng sự 
quan hệ của chân với mệnh số cũng chẳng kém. Đầu lớn chân 
vững vàng to khoẻ phú quý. Đầu nhỏ chân teo bần tiện. Có điều 
hiển nhiên hàng ngày rất ít người chú ý: Các bác phu xích lô xe đạp, 
chân thường quắt lại chứ không lớn và gân guốc chằng chịt cho nên 
vất vả mà chân không đầy đặn lớn. Trong câu chuyện ta vẫn nói 
“xuất đầu lộ diện” để chỉ một người nào đó đang có cơ hội thành 
công. 


Danh sư Hứa Phụ dạy rằng: 


Ngưu đầu tứ phương, phú quý cát xương 
Hổ đầu yến hàm uy danh viễn dương 


Ngưu đầu và hổ đầu là những cái đầu vững chãi, to lớn, có góc 
cạnh, xương cốt tiêu tuấn. 


về phần chân cần ngay ngắn, mềm mại, mập dày, mu bàn chân ụ 
lên, kỵ thô cứng, quắt mỏng, gân mạch chằng chịt như giun bò. 


Mắt là đôi vầng nhật nguyệt. 


Xem tướng mắt, trước coi hình sau xem thần. Con mắt đẹp tướng 
hình thế tú trường, vành mắt sáng nhuận, đuôi mắt hơi chếch lên, 
không mắt to mắt nhỏ, bốn bên không chỗ nào khuyết hãm, lòng 
đen lòng trắng phân minh, không có tia máu đỏ, nhãn thần bất lộ, 
ánh mắt nhìn ngay thẳng không hung hãn mà oai nghiêm, nhãn lực 
tinh tường. 


Qua đòi hỏi trên, dĩ nhiên là mắt cận thị là xấu. Người cận thị có thể 
là những người bác học nhưng không thể là những lãnh tụ chính trị. 
Già đeo kính lão không kể. Lịch sử xưa nay hầu như chưa có vị 
lãnh đạo tài giỏi nào mà cận thị. 


Nhãn quang bất chính, hai mi mắt nhỏ phải chớp luôn luôn, người 
này hay đố kỵ ganh ghét. 


130 



Nhãn quang ưa nhìn lên cao, loại kiêu ngạo, cẩu nhãn khán nhân 
đê, mắt chó coi người thấp, biểu lộ ác tâm. 


Mắt đỏ, chớp mắt nặng nề là ngu si. 


Hai mắt nhãn quang rực rỡ, tràn đầy như nước chảy, phút chốc lại 
thấy đục mờ đi như nửa ngủ nửa thức, bất luận nam nữ đều cực 
tham dâm. 


Nhãn quang sắc nhọn loè như chớp mà cố ý nhìn lên cốt làm cho có 
vẻ mờ rất gian hùng. 


Nhãn quang u tĩnh, nhìn người nhìn vật lâu không chớp mắt thì cá 
tính kiên cường có suy nghĩ tư tưởng. 


Hai mắt lồi ra, bốn phía lòng trắng mắt (mắt trắng dã) nhìn ai chú thị 
si ngốc là người ác độc, sát nhân rồi bị nhân sát. 


Sắc con người tạp loạn, nhãn quang nông nổi: Người vô tư tưởng. 


Nhãn thần ẩn không lộ cực thông minh, thông minh để mà thông 
minh thôi vì thiếu hành động nên hiển đạt chẳng được bao nhiêu. 


Những người mục quang sạ nhân mới ưa hành động. 


Nhãn quang láo liên lưu hoạt động đông trương tây vọng, hay nhìn 
trộm là mắt của phường trộm cắp. 


Nhãn quang vẩn đục vô thần hôn ám chết lúc nào không biết. 


Huyết mạch lưu thông trong thân thể đêm ngày đến vô cùng nên 
trong tướng học ví huyết mạch như sông ngòi (Xin đừng lẫn với tứ 
độc). 


131 



Huyết mạch nằm lẫn trong cơ thể làm sao coi tướng? 


Đành rằng huyết mạch tàng ẩn trong cơ thể, tuy nhiên, vẫn có bộ 
phận hiện ra ngoài như huyết sắc và đường gân. Trên nguyên tắc 
tướng pháp, huyết mạch nên lẩn không nên lộ. 


Sách “Cổ Tướng Kinh” có câu: 


Gân tán loằn quằn như giun bò 
Người bần tiện hung ác lao đao vất vả 


Sách “Ma Y” viết: 


Bần cùng đáo lão bất nhàn 
Thổ kỳ cân lặc 

Gân máu thô lộ cho nên nghèo khổ đến già. 

Phương ngôn ta nói: “Khô chân gân mặt đắt mấy cũng mua”. 

Khô chân không bị tê thấp. Gân mặt chịu khổ chịu cực dai dẻo. 

Đắt mấy cũng mua, dùng loại người ấy làm việc cho mình thật đáng 
đồng tiến. 

Do bệnh tật, tình tự mà huyết sắc khích biến, có thể biết mệnh số 
thọ yểu và khả năng con người. 


Điền Quang bảo Thái Tử Đan rằng: “Tân khách nhà Thái Tử toàn 
một lũ vô dụng. Hạ Phù là người huyết dũng nên lúc giận mặt đỏ. 
Tống Ý là người mạnh dũng nên lúc giận mặt xanh. Vũ Đường là 
người cốt dũng nên lúc giận mặt trắng toát. Chỉ có Kinh Kha mà tôi 


132 



biết mới xứng đáng là thần dũng, giận sắc mặt không hề đổi”. 


Trên thân thể người, tượng trưng cho cây cỏ, cần tốt tươi là: 


Tóc, râu ria, lông mày, âm mao, lông mũi, lông ngực, lông chân, 
lông bụng. 


Tóc trên đầu có tác dụng bảo hộ não thần, vừa có tác dụng làm đẹp 
cho con người. 


Đầu tóc bù xù thường biểu hiện sự sa đoạ: 


Tóc nhỏ như tơ óng mượt, đen không hôi hám nhất định thông minh 
bác nhã, con dòng cháu dõi dễ thành công về văn học chính trị. 


Tóc cứng đen bóng bẩy, thân thể to lớn thì phong phú tinh lực gan 
dạ nhưng ương ngạnh tham dâm hiếu sắc, dễ thành công về quân 
sự. 


Tóc trước kia vẫn óng mượt nay khô vàng lá bệnh hoạn do thần 
kinh suy nhược, khó sống lâu. 


Tóc thô cứng đỏ, người hung ác ngu độn, trộm cắp, bần hàn. 


Tóc màu xám tro, không óng mượt thì trí tuệ thấp, ký ức lực yếu, lao 
đao vất vả. 


Tóc quăn cổ nhân thường bảo là dâm loạn, nhưng kinh nghiệm cho 
thấy người tóc quăn đa số dũng cảm, ưa hoạt động. 


Tóc rít lại chẻ thuộc dạng bất trung bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. 


Tóc quá rậm khắc thê, tóc quá ít, thiếu sinh lực. 


133 



Sau gáy tóc rụng lỗ chỗ, đàn ông đề phòng bệnh hoa liễu, đàn bà lo 
sản ách. 


Tóc mọc trên trán, thiếu niên cô khổ. 


Hứa Phụ có nói: 


Hữu nùng phát chi kiện nhi 
Vô nùng phát chi tể tướng 
Thiểu tiểu đầu chi quý khách 
Đa đại trang chi đạt quan 


Nghĩa là: Chỉ có thanh niên khỏe mạnh tóc rậm chứ không có tể 
tướng tóc rậm. Rất ít thấy khách quý mà đầu nhỏ, đa số quan to 
phải đầu lớn. 


Đàn ông không râu bất nghi. Đã gọi là tu mi nam tử thì phải có mày 
râu đẹp. Râu với mày cần tương xứng. Mày rậm râu thưa, hỏng. 
Râu rậm mày thưa cũng hỏng. 


Mi chủ tảo thành. Tu chủ vãn vận. Mày đẹp thành đạt sớm. Râu tốt 
về già nhàn hạ. 


Râu không cứ nhiều ít, tương xứng với lông mày là được. Mày rậm 
phải râu rậm, mày thưa phải râu thưa. 


Râu tốt có đủ bốn điều kiện: Thanh, xơ, xoắn, dài ngắn không đều. 


Thanh là trông nhã không vẩn đục. 


Xơ là không phồn tạp xồm xoàm. 


134 



Xoăn là không thẳng đuột, dựng đứng. 


Dài ngắn không đều chứ như cái màn chải thì hỏng. 


Cộng thêm với bốn điều kiện khác: 


Nhuận - Mạnh - Tròn trịa - ứng phối với mi. 


Nhuận là không khô sáp. Mạnh là không ẻo lả. Viên là óng mượt. 


Sách “Băng Giám” nói: 


- Xoăn trôn ốc thông minh khoát đạt, dài tơ kéo phong lưu vinh hiển, 
cứng như giáo mác vị cao quyền trọng, sáng ánh như sợi bạc sớm 
thành đạt. Râu tía, mày lưỡi kiếm, tiếng nói vang vang, thần cốt 
thanh kỳ thiên lý phong hầu hay mười năm bái tướng. 


Tướng râu có mười đại kỵ: 

- Kỵ râu mọc dài không đúng chỗ (tỉ dụ ở cổ, ở má). 

- Kỵ không có râu ở nhân trung kém uy nghiêm, tiền tài tụ tán bất 
thường, hữu lao vô công. 

- Kỵ lông mũi thò ra tiếp với ria vận khó hanh thông. 

- Kỵ ria phủ xuống miệng như bức mành mành, bất đắc chí, khó 
kiếm tiền. 


- Kỵ râu nhiều ria ít, bôn ba lao khổ. 


- Kỵ râu rậm khoá yết hầu, thô tục đói khổ. 


135 



- Kỵ rẽ ra như đuôi chim, hay gặp tai hoạ. 


- Kỵ mọc ngược, hung ác. 


- Kỵ vàng khè khô khan, đa bệnh đa tật. 


- Kỵ đỏ như bị cháy (râu tôm kho), cô độc 


Tu mi nam tử, vậy không râu là đồ bỏ hay sao? 


Khoa tướng mệnh không hề nói thế, râu chủ hậu vận, không râu 
hậu vận kém. Thiếu gì người không râu cao quyền chức trọng trong 
lịch sử như Quách Tử Nghi đời nhà Đường, Hoắc Khứ Bệnh đời 
nhà Hán, Uông Tinh Vệ đời Dân quốc. Nhưng sự nghiệp tuy lớn mà 
vãn vận đều không ra gì bởi tại không râu mà nên. 


Quý tiện định ư cốt pháp. 


Xương cốt là đầu mối cho cuộc đời sang hèn. 

Xương, đầu xương, khớp xương là chủ cho da thịt dựa vào mà 
thành hình, cốt tiết cũng là cái lồng chứa lục phủ ngũ tạng, nên 
tướng pháp ví xương cốt như vàng đá trên trái đất, cần vững chãi 
sáng đẹp. 


Chủ của bộ xương là xương đầu, gồm chín xương căn bản gọi là 
cửu cốt: 


1) Thiên đình cốt là xương trán. 


2) Ngọc trẩm cốt là xương sau gáy (Toàn bộ 18 cái). 


136 



3) Đính cốt là xương sọ. 


4) Tả quán cốt là dìa xương hàm chạy lên tai. 

5) Thái dương cốt là xương thái dương. 

6) Mi cốt là xương dưới lông mày. 

7) Tị cốt là xương sống mũi. 

8) Quyền cốt là xương gò má. 

9) Hạng cốt là xương cổ, chạy liền với xương sống lưng. 

Tại sao cửu cốt không tính đến xương cằm và xương hàm? 


Lục Viên Chủ giảng: 


- Xương cằm và xương hàm tuy ở trên đầu nhưng thuộc hạ đình ăn 
hậu vận nên không tính vào cửu cốt. Hai xương ấy dù đẹp thế nào 
đi chăng nữa nếu không được thượng đình trung đình cửu cốt hỗ 
trợ thì cũng vứt đi. Thiên đình để xem di truyền tính, gia cơ tổ 
nghiệp dòng dõi ra sao? 

Ngọc trẩm cốt để xem khí cục, người có đầu óc khả năng hay 
không? 


Đính cốt để xem trí tuệ, kiến thức và phẩm đức. 


Quyền cốt để xem chí khí. 


137 



Tả quán cốt để xem duyên nghiệp. 


Thái dương cốt để xem tài hoa. 

Tị cốt để xem dục vọng, sự nghiệp và quan niệm tiền tài. 
Mi cốt để xem nghị lực. 

Hạng cốt để xem sức khoẻ. 

Tướng mệnh khảo luận 


-G - 

LUẬN VÈ TRÁN VÀ ĐẦU 


Trán là bộ vị cực trọng yếu cho việc xem tướng: nhân luân lục 
thân ở đấy, công danh sự nghiệp ở đấy, tài cao trí cả ở đấy, sinh tử 
cũng ở đấy. 


Trán đại biểu cho tiền vận từ 15 đến 30 tuổi, thuộc Ly cung, nam 
phương hoả địa. 


Trán cao sáng, rộng lớn sung thực, phong mãn là tốt. 


Trán ám hãm gân guốc, lõm bẹt phá khuyết là xấu. 


Trên vầng trán chứa chấp nhiều mảnh xương liên hệ mật thiết đến 
công danh, sự nghiệp, phúc đức của cuộc đời. 


Dục sát nhân luân tiên tòng ngách tướng. 


Muốn xem xét nhân luân trước coi tướng trán. 


138 


Nhân luân là cha mẹ, quân thần, phu phụ, bằng hữu. 


Phàm trán quá thấp, mồ côi, tiền vận truân chuyên, nhân luân hư 
hoại. 


Trán có mấy khu vực quan trọng: Thiên sương, dịch mã, ấn đường, 
phúc đức (Xem hình vẽ) những khu vực ấy xương cốt và khí sắc 
ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều. 


Thiên hiệp hề tiện yểu túc ác 
Tủng khoát hề phú quý khả thượng. 


Đầu trán sợ nhất là lệch và hẹp, và đẹp nhất là cao rộng. Hẹp lệch 
chết non yểu, nghèo khổ. Cao rộng, phú quý. 


Nếu thấy phục tê cốt là tướng nguyên thần. 


Phục tê cốt là một loại xương nổi ụ lên ngay nơi ấn đường hoặc cao 
hơn trông như con tê giác phủ phục, hoặc nó là một miếng vuông ở 
giữa vầng trán. 


Phục tê cốt là tướng thành công về danh vị quyền thế. 


Còn có danh từ phục tê quán đỉnh là cái xương phục tê ấy nối liền 
với sống mũi. 


Dịch mã có sắc ánh màu vàng. Công danh hơn người. 


Dịch mã là khu vực nằm trên mi cốt hơi chếch về phía thái dương. 
Dịch mã cao, sắc sáng, danh phận hay. Dịch mã động là hiện sắc 
tốt hoặc sắc xấu báo hiệu những thay đổi trong đời lành hoặc dữ. 


139 



Phúc như can, lập như bích: Cao và um úp như lá gan heo gan bò, 
thẳng như bức tường đều là những cái trán mang tướng thực lộc vô 
lượng và phúc thọ. 


Trần mông nhi thân vô sở tư. 


Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ 
ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất 
Dù trán cao rộng, dù trán mới có phục tê nếu gặp màu sắc lấm tro 
bụi này đều đại bại hết tiền, hết của. Nếu nó quá nặng tất thân bại 
danh liệt, gia phá nhân vong. 


Trái lại, sắc trán mà nhuận sáng như ngọc thì danh cao hảo vận. 


Có nhiều người trán nâu, rám lại như quả bưởi bị rám nắng thì vận 
bế tắc từ mười đến mười lăm năm. 


Tây phương cho tư tưởng của ta nằm trong bộ não, nhân tâm 
chính, thiện ác đều do óc mà ra. Não khó nhìn thấy, muốn tìm họ 
nhìn qua đầu, hình thù, xương cốt của bộ đầu. 


Họ chia ra làm sáu loại để phân biệt tính tình tâm lý: 


a) Đầu cao 

b) Đầu dài 

c) Đầu rộng lớn 

d) Đầu hẹp 


140 



e) Đầu thấp 


f) Đầu ngắn Đầu cao có bảy đặc tính: 

- Nhiều nguyện vọng. 

- Nhiều tư tưởng cao thượng. 

- Dễ làm chủ được bản thân. 

- Lạc quan. 

- Dễ hoà đồng. 

- Chính trực. 

- Tôn trọng chữ tín. 

Đầu dài có ba đặc tính: 

-Trí lực phát đạt. 

- Trọng nhân đạo. 

- Ưa động vật, thực vật. 

Đầu rộng lớn có bốn đặc tính: 

- Tinh thần cường kiện làm việc chu đáo. 


141 



- Có quyết tâm 


- ưa dùng võ lực hay biện pháp mạnh. 

- ưa phá hoại. 

Đầu hẹp có bốn đặc tính: 

- Ôn hòa thuận bình, chín bỏ làm mười. 

- Ngoan cố, nhịn thì nhịn vẫn theo ý mình. 

- Làm việc hơi cẩu thả. 

- Cử chỉ xốc nổi. 

Đầu thấp có năm đặc tính: 

- Không có trí lớn. 

- Bất cần đạo đức danh dự. 

- Đa nghi. 

- Dễ bi quan. 

- Khó hoà đồng. 

Đầu ngắn có năm đặc tính: 


142 



- Trí lực vừa phải, giỏi bắt chước kém sáng tác. 


- Tính tình khéo léo. 

- ít tự kiềm chế bản thân. 

- Dễ xung động. 

- Không mê mệt ái tình. 

Ngoài những loại đầu trên còn có những loại khác như cao dài mà 
rộng, hơi rộng, cao dài mà hẹp, thấp mà lớn. 

Cao dài mà rộng thì nhiều tinh lực, giỏi văn học, tính bảo thủ. 

Hơi rộng lớn thì có dũng khí, tự kiềm chế, ưa mạo hiểm. 

Cao dài mà hẹp thì xử sự cẩn thận, có khiếu văn học và khoa học, 
ghét vũ lực. 

Thấp mà rộng lớn thì kém dũng cảm, thiếu tự chế, tính bảo thủ, có 
quyết tâm. 

Đằng trước cao, đằng sau thấp thì dễ khuất phục. 

Đằng trước thấp, đằng sau cao thì tàn nhẫn ưa uy quyền, nhiều 
tham vọng. 

Ngoài vấn đề tìm xét tâm lý, người Tây phương cũng đặt vấn đề 
tướng lý. 


143 



Đầu cao nhiều phúc trạch, gặp nguy vẫn an, chuyển nguy thành an. 


Đầu dài sống lâu. 

Đầu rộng lớn, giàu có. 

Đầu hẹp, vất vả, khổ sở, may đấy rủi đấy. 
Đầu ngắn, yểu chết, túng bấn. 

Trước cao, sau thấp, giàu mà không sang. 


Trước thấp sau cao, sang mà không giàu, có thể bị hung tử. 


Tướng lý về hình dáng đầu của con người của Tây phương không 
khác với tướng lý Đông phương bao nhiêu. Người Tây phương chỉ 
không chú trọng đến sắc tướng mà chỉ chú ý đến hình tướng. 
Tướng lý Đông phương có thêm sắc tướng. 


Nhân Luân Đại Thống Phú viết: 


Phong long minh giả sinh tất tảo đạt 
Tỉ bạc ám giả tử vô sở táng 


Nghĩa là: Đầu trán mà nở nang, sáng sủa thành công sớm. Thấp 
mỏng hôn ám chết không có đất chôn. 


Hình thế đầu trán sung thực, rộng rãi, cao ráo cùng với khí sắc minh 
nhuận lãng huy là người tài cao, chí cao, sức sống mạnh, làm việc 
hăng. 


Hình thế đầu trán thấp, mỏng manh cùng với khí sắc ám hãm, kiển 
trệ là người thiếu ý chí lực, nhiều thói xấu và nguyên thần bất túc. 


144 



Tảo đạt hay vô sở táng, thiết tưởng tướng lý mà “Nhân Luân Thống 
Phú” đưa ra đâu có gì là hoang đường. 



145 


1. Thiên đình 


5. Địa cát 


9. Hiên môn 


2. Trung chính 


6. Địa khổ 


10. Quyền cốt 


3. Ấn đường 


7. Dịch mã 


11. Pháp lệnh 


4. Chuẩn đầu 


8. Thiên sương 


12. Mệnh môn 


Tướng mệnh khảo luận 


- H - 

TAI VÀ MIỆNG 

Tai to mặt lớn, tai chuột mặt dơi, đó là những tướng lý đã trở thành 
phương ngôn để nhận người. 

Theo cổ nhân, tai nối liền với óc và thông với tâm thận. Thận khí tốt 
tai sáng, thận khí hư tai nghễnh ngãng. 

Tướng sư Hứa Phụ nói: 

- Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng 
và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý 
trường cửu. Có lông tai dài thì thọ. Mắt có thể liếc nhìn thấy tai, đại 
cát. Lỗ tai, cửa tai rộng rãi, thông minh. Tai trắng hơn mặt, đại phú. 
Vành trong vành ngoài tai phân minh bề thế, người nhân nghĩa, 
chính trực. Đứng trước mặt mà không trông thấy tai, tai giấu mặt, 
giầu sang. 

Phong Vân Tử nói: 

Tai như tai dơi, vênh ra phía trước, mỏng manh là tai trộm cắp bất 
nhân. 


146 


Tai cần tròn, dày dặn và lớn, luân quách rõ rệt. Nếu không lớn thì 
cũng phải dày nghĩa là có thịt. Tai mỏng nhọn là tai xấu. 

Nguyên tắc trên làm thành những câu phú đoán về tai kể sau đây: 

Sắc như huỳnh ngọc, niên thiếu tác tam công. Màu sắc tai trắng 
như ngọc tuổi trẻ nổi tiếng quyền vị cao. 

Đối diện bất kiến nhĩ, vấn thị thùy gia tử. Trông mặt không thấy tai, 
phải hỏi xem con nhà ai. 

Điểm nhục thùy châu hồng nhuận tự nhiên, chủ tài lộc hanh thông. 
Đầy đặn ôm sát lấy đầu, dái tai (thùy châu) mọng, sắc hồng nhuận 
thì tài lộc tự nhiên kéo đến. 

Hậu đại thùy kiên cực quý thiên quá bát thập phương hung. Dày lớn 
chảy xuống vai cực quý, tuổi thọ nhất định phải ngoài 80 tuổi (chảy 
xuống vai, lớn và đầy mà ta thường thấy ở tượng Phật). 

Vô luân kiêm phản bạc gia phá nang không. Không có luân quách 
mỏng lộn ra ngoài thì nhà đổ túi rỗng. 

Tiêm tiểu trực như tiễn vũ an đắc bất cô cùng. Nhọn nhỏ thẳng như 
đuôi tên làm sao không cơ khổ, bần cùng. 

Mệnh môn nan nhập chỉ thọ nguyên đoản, thiểu ngu mộng. Lỗ tai 
nhỏ quá ngón tay vô không lọt, kém thọ. Lỗ tai nông, kém thông 
minh. 

Sách “Thần Tướng Toàn Biên” nói về nhiều hình tai khác nhau: 

Thổ nhĩ\ Tai thuộc hành thổ, dầy chắc mập khí sắc hồng nhuận, phú 
quý, trường thọ. - Viên kỳ nhĩ: Tai tròn như quân cờ, dày dặn sáng 
đẹp, tay trắng làm nên. 

Hổ nhĩ\ Tai hổ nhỏ khuyết nhưng đứng trước mặt không thấy tai. Ưa 
mạo hiểm, hoạt động có thể thành công. 

Kim nhĩ\ Tai thuộc hành kim, nhỏ trắng hơn mặt. Nổi tiếng. 

Tiễn vũ nhĩ\ Tai đuôi tên, nhọn đuôi, nhọn đầu không có dái tai, 
cứng như gỗ hoặc mỏng như giấy. Phá tổ nghiệp, phiêu bạt giang 
hồ. 


Mộc nhĩ. Tai loăn xoăn như cái mộc nhĩ ta vẫn nấu ăn, luân quách 


147 



đảo ngược. Bần khổ. 


Thủy nhĩ: Tai tròn, cao trên mắt, áp vào đầu, thùy châu thật lớn, 
sáng đẹp là đại trượng phu trên thế gian. 

Hỏa nhĩ\ Vị trí tai cao hơn chân mày, vành ngoài nhỏ, vành trong lộn 
ra ngoài dù có thùy châu vẫn là loại tai xấu tướng. 


Trư nhĩ: Tai heo không có luân quách, dù thùy châu lớn, hậu vận tất 
bị hung tai. 

Đê phản nhĩ: Tai mọc thấp, luân quách đảo lộn gọi là phản cô bần, 
có thể chết đường chết chợ. 

Khai hoa nhĩ: Tai nở hoa, mỏng manh vô luân quách, phá gia 
nghiệp. 

Phiến phong nhĩ: Tai quạt dương vểnh ra đằng trước, bần khổ vô 
cùng. 

Thử nhĩ: Tai chuột mọc cao trên mắt, vểnh ra vô luân quách, ăn cắp, 
ăn trộm, ở tù. 

Lư nhĩ: Tai lừa to mà mỏng, bần khổ. 


Miệng là cơ quan để ăn cơm, uống nước và nói năng, là cửa ngõ 
của con tim, lẽ thị phi ở miệng mà thành. Không nói vọng ngôn bậy 
bạ, cổ nhân gọi là khẩu đức, hay phỉ báng chửi rủa là khẩu tặc. 
Miệng vuông vắn có thành có bờ chủ quý, như vầng trăng treo chủ 
lộc, rộng đầy đặn chủ phú. Miệng lệch mỏng, bần hàn. Không nói 
mà miệng động rung rung, đói khổ. Hai bên mép xệ xuống như 
miệng cá, phá bại. 


Hứa Phụ dạy về tướng miệng như sau: 

Khẩu như vòng cung, vị đến tam công (Miệng như thoa son không 
sợ cơ hàn). 

Miệng dẩu chỉ ăn sau người, tâm tình như chó. 

Miệng như túi buộc túm, chết đói. 

148 



Miệng thổi lửa, nghèo hèn. 


Các sách Thủy Kính, Ma Y, Liễu Trang, Tướng Lý Hành Chân đưa 
ra nhiều hình miệng khác nhau. 

Tứ tự khẩu: Miệng vuông chữ Tứ, đôi môi thăng bằng dầy dặn 
quang minh, góc miệng muốt lên, thông minh và đa tài, có danh 
phận. 

Ngưỡng nguyệt khẩu: Miệng như vầng trăng treo, góc miệng đưa 
lên thật rõ, răng trắng, môi hồng, văn chương đầy bụng, thiên hạ 
biết tên. 

Loan cung khẩu: Miệng như vòng cung, góc miệng nhếch lên, đôi 
môi dày đỏ, phú quý lâu dài. 

Ngưu khẩu: Miệng trâu, đôi môi thật dầy quang minh hồng nhuận là 
tướng trọc trung đới thanh (trong đục có thanh) thì tâm linh sáng 
suốt, phú quý phúc thọ. 

Long khẩu: Miệng lớn, đôi môi đầy đặn, hồng nhuận quang minh, 
hơi thở thơm tho, tiếng nói như sấm, đại phú quý. 

Hổ khẩu: Miệng hùm thật rộng có thể nuốt được nắm đấm. Tích 
ngọc đôi kim, vàng bạc đầy nhà. 

Dương khẩu: Môi mỏng miệng nhọn, ăn uống hùng hục. Hung bần 
nghèo khổ dễ bị tai nạn. 

Trư khẩu: Miệng heo môi trên dài và thô, môi dưới nhỏ, hai bên mép 
ưa chảy dãi. Tâm gian nham hiểm không sống quá năm mươi, 
phiêu bạt. 

Suy hỏa khẩu: Miệng như thổi lửa, nhọn, cười và há thì được, ngậm 
miệng vẫn hở. Gian tham khổ sở. 

Sô văn khẩu: Miệng có vệt dúm như người khóc dù có thọ cũng cô 
đơn, tứ cố vô thẩn. 

Anh đào khẩu: Miệng trái anh đào, môi hồng, răng trắng và đều như 
hạt lựu, cười tươi, tính tình ôn nhã. Rất thông minh, có thể lên tới 
bậc nhất phẩm. 

Hầu khẩu: Miệng khỉ, miệng dài, nhân trung dài và sâu. Phúc lộc 


149 



nhiều. 


Khanh ngư khẩu: Miệng cá ngão. Bần cùng. 

Phúc thuyền khầư. Miệng như cái thuyền lật úp, mép xệ xuống, môi 
dày thâm. Ăn mày. 

Đi với miệng là răng, lưỡi và môi, cho nên phải xem tướng cả môi, 
răng và lưỡi. 

Sách tướng nói môi là thành quách của miệng. Môi nên dày dặn và 
có bờ môi, không nên mỏng và thiếu bờ (dan từ Hán gọi bờ là lăng). 
Màu sắc hồng nhuận, quang minh mới tốt. Xanh sám thì bệnh tật 
hoặc tai họa, hôn ám và đen có thể bị hung tử. Bóng bẩy đỏ, tham 
khoái lạc. sắc trắng đẹp, có vợ hai giỏi giang, sắc vàng đỏ minh 
sinh quý tử. Môi dúm dó, chết yểu. Mỏng và yếu, tham lam. Môi trên 
mỏng, ngôn ngữ xảo trá. Môi dưới mỏng, bần tiện. Môi trên môi 
dưới đều dầy, người trung tín. Cả hai môi đều mỏng, hay nói láo. 

Môi trên to, môi dưới nhỏ hay ngược lại, môi dưới nhỏ, môi trên thót 
thì bần hàn, ăn cắp, ăn trộm. 

Có những câu phú đoán về môi như sau: 

Thần nhược kê can chí lão bần hàn (Môi màu gan gà nghèo đến 
già). 

Thần như thanh hắc ngã tử đồ bách (Môi màu xanh đen chết đói 
giữa đường). 

Thần sắc quang hồng bất cầu tự phong (Môi sắc hồng sáng, không 
cầu tiền cũng tới). 

Thần sắc đạm hắc độc sát chi khách (Môi sắc đen nhờ nhờ, người 
rất độc ác). 

Thần bình bất khởi cơ ngã mắc tỉ (Môi không ụ lên, không có gờ, đói 
rách). 

Thần khuyết nhi hãm chủ nhân hạ tiện (Môi khuyết hãm, người hạ 
tiện). 

Tinh hoa của xương cốt hiện vào bộ răng. Đối với tướng pháp, răng 
phải chặt, khít và thẳng. Nếu răng hở cong queo, xiêu vẹo, khô lộ và 
xấu. Cổ nhân coi tướng răng ngoài những điểm kể trên còn xem 
răng nhiều hay ít. Tam Quốc truyện nói Tào Tháo có 38 cái răng là 


150 



một bằng chứng. 

Tam thập bát sỉ giả vương hầu 
Tam thập lục sỉ giả khanh tướng. 

Tam thập tứ sỉ giả cự phúc (phúc lớn). 

Ba mươi tám, ba mươi sáu, ba mươi tư là kể mọc trên hai hàm 
răng, mọc chỗ khác gọi là nghịch, sinh không kể. 

Trắng như bạch ngọc, cao quý. 

Đều như hạt lựu, phúc lộc. 

Đen xám, đoản thọ. 

Vàng khè, truân chuyên. 

Răng như răng cưa, tính thô bạo (trên rộng dưới nhọn được ăn thịt, 
trên nhọn dưới bằng chỉ ăn rau). 

Răng trâu to rộng hàm khum, tự lập thân, tay trắng làm nên. 

Nhỏ như răng chuột, yểu. 

Lại có câu thơ về tướng răng: 

Thần hồng sỉ bạch văn chương sĩ 
Nhãn tú mi cao thị quý nhân 
Tế tiểu đoản thô bần thả yếu 
Đăng song phí lực uổng lao thần. 

Nghĩa là: Môi hồng răng trắng, sĩ tử văn chương 
Mắt sáng mi cao đúng quý nhân 
Răng nhỏ ngắn thô nghèo chết sớm 
Uổng công đèn sách nhọc tinh thần. 

Tướng lưỡi quý, ngay ngắn, cử động dễ dãi, sắc hồng. 

Nếu nhỏ quá hay ngắn lưỡi quá, vất vả mà ngu, 

Nhọn và nhỏ là tham lợi 

Lưỡi dài có thể liếm được đầu mũi, đại quý. 

Sắc lưỡi đen, bần tiện. 


151 



Đỏ chót như son, hoạnh tài. 

Trắng bệch, khổ sở. 

Có nốt ruồi ở trên đầu lưỡi, nói dối đại tài. 
Chưa nói lưỡi đã thò, dối trá. 

Vừa nói vừa liếm môi, con gái cực dâm. 
Lưỡi ngắn, ngu muội. 

Lưỡi cử động như lưỡi rắn, tâm độc ác. 
Tướng mệnh khảo luận 


- 1 - 

NHỮNG NÉP RĂN Ở TRÊN MẶT 


Nếp răn ở trên mặt, sách tướng gọi là Văn tức là vằn vết. Nếu 
dùng chữ “nếp răn” người ta lầm với vết biểu hiện của sự già nua, 
cho nên ta dùng chữ văn cho hợp với tướng lý hơn. Những văn ấy 
già trẻ đều có, tỉ dụ pháp lệnh văn, cái vết từ góc lỗ mũi vòng qua 
miệng xuống cằm, hay những vết trên trán, hình thù mỗi người một 
khác nhau. 

Văn có văn ngang và văn dọc. 

Văn ngang hay thấy ở trên trán, nếu chỉ có một vệt chạy dài không 
đứt đoạn, cổ nhân gọi là xuất nhân đầu địa rất tốt. Nếu có hai vết 
chạy dài không đứt đoạn, thiếu niên hơi lận đận, sau này mới hay. 
Nếu ba vết chạy dài không đứt đoạn lại có một vết thẳng ở giữa 
trông như chữ Vương là vương văn thì cực quý. Nếu ba vết chạy 
dài không đứt đoạn là trí lực phát đạt, suy nghĩ chắc chắn không 
bông lông. 

Nhiều vết không ngang đứt đoạn, bập bềnh như ta vẽ nước goi là 
thủy văn, dễ gần người quyền quý. 

Nhiều vết dọc chạy trên má mỗi khi cử động bắp thịt má gọi là hỏa 
văn, dễ kiếm tiền. 


152 


Nhiều vết dọc dưới mắt như dòng nước chảy, không tốt về đường 
con cái. 

Có ba vết dọc nằm giữa trán như chữ Xuyên gọi bằng xuyên tự văn, 
nếu ấn đường cao, sắc đẹp, vết không đứt thì thiếu niên tảo đạt tác 
công khanh. 

Có một vết dọc nằm giữa trán như cái kim treo gọi là huyền trâm 
văn, nhiều ưu phiền. 

Có những vết chạy vào miệng (không cứ pháp lệnh), nghèo đói. 

Trên mũi có vết chạy vòng như móc câu thì lòng dạ độc ác. 

Nếp văn trên mặt xem cốt để bổ trợ chứ không phải là coi chủ yếu. 

Quan trọng nhất là pháp lệnh, văn nhập khẩu, thứ đến thủy văn và 
hỏa văn, ngoài ra nên bỏ, nếu xét kỹ thì chỉ để hoàn thành mục đích 
tìm những phá cách mà tướng diện gây nghi hoặc. 

về các vết trên ấn đường như xuyên tự văn, mà cổ nhân bảo rằng 
thiếu niên tảo đạt tác công khanh, tôi thấy sai vì nó mâu thuẫn với 
nguyên lý, ấn đường vô văn phá. Thục ra ấn đường phải sáng đẹp, 
nở nang, nếu có xuyên tự văn làm sao nó sáng được. 

Trong các sách tướng, các vết trên mặt không thấy ghi rõ của tướng 
sư danh tiếng nào cả. Ngờ rằng các tay giang hồ thuật sĩ bịa thêm 
cho tướng học ngày càng khó khăn huyền bí chăng! 

Các nhà xem tướng Trung Quốc, ngoài pháp lệnh văn nhập khẩu, 
còn rất sợ một loại văn khác là vết rắn đi hiện trên trán (Xà hành 
văn tại ngách thượng) nó là một loại văn nắm một mình ngang trên 
trán, không thẳng mà gấp khúc như con rắn. Theo họ, người nào có 
văn đó sẽ chết đường chết chợ. 

Thời kỳ kháng Nhật, một nông dân trẻ tuổi tên Trần Thư bị động 
viên nhập ngũ rồi chiến đấu ở các mặt trận Tô Bắc, Đài Nhi Trang, 
trải qua thời gian khá lâu không liên lạc gì với gia đình. 

Nhờ gan dạ chiến đấu, Trần Thư được thăng tới chức thiếu tá. ở 
địa vị mới, tướng mạo Trần Thư khác hẳn lúc còn là chú nông dân 
mù chữ, bây giờ trông vẻ anh tuấn hơn. 

Lúc anh ta về Ngô Châu gặp một thầy tướng bảo rằng: 


153 



- Cậu có xà hành văn trên trán là chết đường, cậu nên cẩn trọng. 

Trần Thư đang yêu đời, lạc quan, làm sao mà tin mấy anh tướng số 
nói láo. 


Đại quân về đóng tại Quý Huyện cách quê nhà Thư chừng ba chục 
cây số, nên Thư ghé vào hỏi thăm. 

Trời tháng mười, vụ mùa vừa gặt xong, ông anh rể vui vẻ làm gà 
rượu thết cậu em vợ, hàn huyên mãi tới xế chiều, Trần Thư mới cáo 
biệt anh chị. Thấy tối, anh chị giữ lại nhưng Thư nóng lòng về nhà 
nên nhất định không chịu ở. Bà chị đành phải dặn em đi đường tối 
tăm, hiểm trở phải cẩn thận giặc cướp. Thư vỗ vào bao súng cười, 
bảo chị đừng lo. 

Thư đâu ngờ cha già và em trai vì chiến tranh, vì nghiệp nông khốn 
khó, nghèo túng quá nên đêm đêm phải đi ăn cướp ăn trộm. 

Trời xẩm tối, hai cha con cầm súng nấp trong bụi thấy một vị quan 
binh đi tới, liền bắn chết để cướp hành lý, đồng hồ, tiền bạc và khẩu 
súng. 

Hôm sau người con gái dắt cháu sang để hỏi thăm cha về cậu cả. 
Bấy giờ người bố thảng thốt khóc tru lên nói chính mình đã cầm 
súng bắn chết con. 

Tướng mệnh khảo luận 


- J - 

ĐI ĐỨNG, ĂN NGỦ, NẰM NGỒI ĐÈU CÓ TƯỚNG LÝ 


Đi là tiết điệu của tiến thoái, người có tướng, đi ví như thuyền 
gặp nước trôi băng băng, người không có tướng, đi như thuyền trèo 
ngược sóng phiêu bạt vất vả. 

Sách có câu: “Quý nhân chi hành như thủy chi lưu, hạ nhi thể bất 
giao. Tiểu nhân chi hành như hỏa viêm thượng, thân khinh cước 
trọng”. 

nghĩa là: Quý nhân đi như nước chảy xuống, thân thể không dao 
động. Tiểu nhân đi như lửa bốc lên, mình nhẹ mà chân nặng. 

Dáng đi phải cho chắc chắn, nhẹ nhàng đúng tiết độ mới quý. Chân 


154 


không tới đất, dướn dướn như chim sẻ, nghèo khổ. Bước nhanh mà 
loạn, bôn ba. 


Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ 
bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, 
cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ. Sách tướng còn có hình 
dáng về đi khác như: 


Nga hành, áp hành, đi như ngỗng, như vịt, loại phú hào. 

Hạc hành, đi như con hạc, nhẹ tênh, cực kì thông minh. 

Thử hành, đi như con chuột, đa nghi. 

Ngưu hành, đi như con trâu, từng bước từng bước, cẩn trọng giàu 
co. 


Xà hành, đi như con rắn, mình mẩy vặn vẹo, tính gian độc. 

Qui hành, đi như con rùa, đi rất chậm, sống lâu. 

Mã hành, nhanh và bước chân gấp như con ngựa, khổ sở. 

Thân khinh bộ trọng, mình nhẹ, bước đi nặng thình thịch là tướng 
nô tì. 


Thân trọng bộ khinh, mình to lớn nặng nề mà bước đi nhẹ nhàng là 
tướng giầu sang. 


về tướng ngồi thì đi thuộc dương, ngồi thuộc âm. Dương động âm 
tĩnh cho nên ngồi phải tĩnh mới hay. 

Tọa như sơn, hành như thủy. 

Ngồi như núi, đi như nước là nguyên tắc căn bản. 

Khi ngồi không ngả nghiêng, mệt mỏi. Ngả nghiêng, lệch lẹo gọi là 
chó ngồi. 


Ngồi rất kỵ rung đầu gối ví như cây rung thì quả rụng, rung đầu gối 
tất tiền bạc hao tán. 


155 



Nằm ngủ là lúc nghỉ ngơi, nghỉ tất phải thảnh thơi, an nhiên tĩnh 
mịch, tối kỵ mê sảng, trằn trọc, vật vã, co quắp. 

Nằm ngủ miệng há ra, đoản thọ. 

Nằm ngủ mắt mở hoặc nghiến răng, dễ bị hung tai. 

Mê sảng nói lung tung khi ngủ là tướng nô tì. 

Nằm ngủ đầu ngưỡng như xác chết, nghèo khổ. 

Nằm ngáy như heo là ngu. 

ít ngủ, lanh lợi. Ngủ nhiều, tối dạ. 

Nằm sấp mà ngủ, vất vả khổ sở. 

Dễ tỉnh thông minh, khó tỉnh ngu tối. 

Ngủ như con rùa, hơi thở rất nhẹ, để cái lông lên mũi không hay, 
hơi thở lùa ra bằng lỗ tai, tướng mệnh học gọi là qui tức là rùa ngủ, 
cực quý. 

Khí huyết tốt nhờ ăn cho nên ăn uống trên tướng lý nói lên nhiều 
điều. 


Tướng ăn phải hòa đoan. Đoan là ngay ngắn, đàng hoàng, không 
ăn đứng ăn ngòi. Hòa là không chậm quá không nhanh quá. 

Đàn ông ăn nhanh quá, theo các cụ nói nam thực như hổ, nữ thực 
như miêu. Nhanh nhưng không nhòm nhoàm, thô tục, vương vãi 
tung toé. 

Lúc nhai kỵ nhe răng, chỉ có súc vật ăn mới nhe răng. 

Ăn như chuột nhấm, đói khổ. 

Ăn như trâu nhai thong thả, khoan thai đa phúc lộc. 

Tướng mệnh khảo luận 


- K - 

NHẤT QUAN THÀNH THẬP NIÊN QUÝ HIẾN 


156 


Sau khi đã biết tướng mũi, mắt, miệng, trán, mi quyền V. V... 
nghĩa là tính chất quý tiện của ngũ quan, lục phủ. 

Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục 
phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị 
chém huống chi người thường! Vậy nếu chỉ có một hay hai thứ tốt 
tướng thì ra sao? Sách “Nhâm Luân Đại Thống Phú” có câu: 


Nhất quan thành thập niên quý hiển, 
Nhất phủ tựu thập tải phú phong. 


nghĩa là: Một quan (tai, hoặc mũi hoặc mắt) tốt cho ta mười năm 
hiển quý. Một phủ tốt cũng cho ta mười năm sung túc. 

Mười năm đây phải kể là một quãng thời gian, không nên nghĩ mười 
năm là 3. 650 ngày vì ngôn từ của Trung Quốc, nhất là của tướng 
lý, hay mang ý nghĩa tượng trưng. 

Quý hiển là sang trọng quyền thế, 

Phú phong là giầu có tiền tài. 

Trong xã hội, có người được cả phú lẫn quý, có người chỉ giầu mà 
không sang quý, có người chỉ làm lớn mà không giầu có. 

Các sách tướng đều đưa ra một định lý: 


Tam quang minh vượng tài tự nhiên lai, 

Lục phủ cao cường nhất sinh phú túc. 

Ý nói lục phủ chủ về tiền bạc giàu có. 

Lại có câu: “diện đại vĩnh phong, tiền tài mãn túc” (mặt lớn vuông 
vắn, tiền tài nhiều). 

Sách “Ma Y” viết: 


Hà mục khẩu hải thực lộc thiên chung 
Thiêt diện kiếm mi binh quyền vạn lý. 


157 



nghĩa là: Mắt lớn như sông, miệng rộng như biển, bổng lộc ngàn 
vạn, mặt sắt mày lưỡi kiếm binh quyền lớn. 


Câu dưới có vẻ phản câu trên, nếu lục phủ mới chủ về tiền bạc, sao 
hà mục hải khẩu thuộc về ngũ quan mà cũng bổng lộc ngàn vạn? 


Nếu lấy lý xét thì phú quý thường có liên hệ với nhau, ít trường hợp 
tách rời. 


Xã hội xưa quyền quý rồi dễ có tiền. Xã hội tư bản ngày nay giầu có 
đương nhiên quyền thế. Tốt hơn nên gạt bỏ sự phân biệt lục phủ 
tựu nhiều tiền, ngũ quan thành thì quyền thế. Phải hợp lại để đoán 
chung. Còn như người quyền thế ngôi cao mà không có tiền hoặc 
người giàu sang tiền bạc mà không có quyền thế được xem như 
những tướng cách riêng biệt. Tỉ dụ: quyền thế mà tướng cách thanh 
cao thì nghèo, quyền thế mà tướng đục thì giầu. 


Đọc chuyện Đông Chu Liệt Quốc Chí, có nhân vật tên là Tôn Thúc 
Ngao, thân phận làm đến chức Tể Tướng, lúc chết nhà nghèo, con 
cháu phải đi đốn củi kiếm cơm ăn. Tể tướng là quyền chức cao nhất 
trong triều. Đốn củi là nghề lam lũ cùng khổ. Tôn Thúc Ngao không 
giàu là bởi phẩm cách và tướng cách của ông liêm khiết, thanh cao 
vì nước quên nhà, đại công vô tư. 


Nhất quan thành, nhất phủ tựu. Thế nào là thành? 


Thành mang ý nghĩa toàn vẹn, đẹp đẽ. Nếu chỉ có “nhất quan” thì 
nhất định không thể gọi là toàn vẹn, bởi vì mũi cần phải phối hợp 
với lưỡng quyền, mắt phải đi đôi với lông mày. Cho nên lúc xem 
tướng cần phải nắm vững nguyên tắc phối hợp thì mới có thể định 
rõ thành với tựu ra sao. 


Thập niên quý hiển, thập tải phú phong. Thế nào là thập niên với 
thập tải? Thập niên ấy vào lúc nào? 


Đó là vấn đề thuộc lưu niên và vận hạn trên tướng mặt con người. 


158 



Mỗi quan, mỗi phủ làm chủ ở số tuổi nào đó. 


- Từ 1 đến 15 tuổi: vận ở tai và ở trán 


- Từ 15 đến 30 tuổi: vận ở chân mày, trán 


- Từ 30 đến 40 tuổi: vận ở mắt và mi 


- Từ 40 đến 50 tuổi: vận ở mũi (quyền) 


- Từ 50 đến 60 tuổi: vận ở miệng (cằm) 


Ngoài ra, tướng học còn phân chia từng năm gọi là lưu niên hiện lên 
từng lục phủ ngũ quan trên mặt nữa. (Xin xem Chương “Lưu niên 
khí sắc”. 


Như ở trên đã nói qua, những vận hạn từ 25 đến 50 tuổi quan trọng 
hơn hết đối với đời người. Học hành gây nền móng cho sự nghiệp 
và xây dựng sự nghiệp ở trong quãng thời gian đó. 

Tướng mệnh khảo luận 


- L - 

MI TƯỚNG 


Lông mày thuộc ngũ quan, gọi là bảo thọ quan thuộc thập nhị 
cung gọi là cung huynh đệ, có biệt hiệu là La Hầu và Kế Đô, danh 
xưng của hai hung tinh làm chủ vận trình lưu niên từ 31 đến 34 tuổi. 


Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao 
quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, 
thân thuộc tot xấu, vận trinh bĩ thái. 


159 


vấn quý tại nhãn, tại mi (hỏi sự sang quý của người ở đôi mắt và 
đôi mày). 

Xem tướng mi rất khó, nó cần ý vị triết học nhưng không phải không 
có căn cứ khoa học. 

Chân mày ưu tú nhất phải có một trong bốn điều kiện: 

1) Cong dài và hữu thế (mạnh). 

2) Ngang đưa lên và hữu thần (có tinh thần). 

3) Thưa, mơn mởn và hữu khí (không khô héo). 

4) Tú nhuận và hữu quang (không tối hãm). 

Trung Quốc có danh từ mi vũ, như câu tục ngữ: “Thấy khí chất anh 
hùng trên mi vũ”. 


Vũ đây nghĩa là mái nhà. Mặt người ta ví như cái nhà mà mi là mái 
nhà để chống với mưa nắng, cho nên mi cần có hình thể lớn rộng, 
lại phải khai lãng cho nhà khỏi tối và đủ không khí. 


Vị trí chính xác của lông mày là mọc ngang trên mi cốt. Rồi xét trên 
dưới, tả hữu ra sao. Ngay trên mi có bộ phận gọi bằng phúc đường 
cốt khí nở nang mới tốt. Giữa hai đầu chân mày là ấn đường, nên 
rộng rãi, đầy đặn, tối kỵ mi đầu giao nhau cắt ngang ấn đường. Cuố! 
chân mày gọi là khâu lăng tủng mộ nên nổi và rộng. Dưới lông mày 
bên trái là ngoại dương, bên phải là ngoại âm, thông thường, ta gọi 
là mí mắt, nên rộng rãi sáng đẹp, khi lông mày mọc chùm lớp xuống 
đó tức là áp nhãn, phá hoại cung điền trạch (Xin xem lại Chương 
Thập Nhị Cung). 


Sách tướng nói: 


160 



“Mi vũ khoan quảng, tâm điền viên bình”, nghĩa lông mày rộng rãi 
thanh thoát, tâm hồn, sẽ thiện lương, trông xa, đại lượng, biết tiến, 
biết thoái, lạc quan hướng thượng. 


Mi cốt bình khởi nổi lên bằng phẳng mới hay. ụ cao hoặc lõm đều 
không tốt. 


Nhưng tối kỵ lõm xuống. Người nào mi cốt lõm luôn luôn tự ti, thích 
báo thù vặt khiến cho tinh thần mất khoáng đạt. 


Gặp ai mi cốt lõm, hãy xem luôn lông mi ra sao đã. Dù mi cốt lõm 
nhưng lông mày thanh tú, ngang cao hướng lên thì không tự ti, trái 
lại thường tự đắc coi ý mình là nhất, cuộc đời có thể thành tựu, tuy 
nhiên dễ đi vào con đường tàn bạo, bất nhân đến nỗi về sau thân 
bại danh liệt. Mi cốt lõm mà lông mày thấp cúp xuống là người yếu 
hèn, ưa nịnh bợ, xu phụng kẻ quyền thế, chỉ biết lợi cho mình, đem 
điều oán để báo ân đức. 


Mi cốt lõm mà lông mi thanh tú thưa thì bi quan, chán đời, âm thầm 
lạnh nhạt khó hòa thuận với người khác, lòng dạ hẹp hòi, hiếu sát 
hoặc dễ tự sát. 


Mi cốt lõm mà lông mi mọc ra ngoài mi cốt là người cực nguy hiểm, 
nói một đằng làm một nẻo, mâu thuẫn và nghi ngờ. 


Nói tóm lại, người có mi cốt lõm không phải là hạng người quân tử, 
toàn là một lũ cô độc tàn nhẫn. 


Mi cốt u cao nói lên cá tính quá mạnh thiếu tu dưỡng, tuy có chí lớn 
nhưng ưa đại ngôn, vội vàng dễ nóng giận, chẳng chịu ai, luôn luôn 
thích mọi người biết đến mình, quá tự tin. Nếu có tài thì thường cậy 
tài. Chỉ biết tiến không biết thoái. Đến lúc việc hỏng hối chẳng kịp. 


So với loại mi cốt lõm thì mi cốt cao vẫn hơn vì dù sao nó cũng còn 
chút ít căn khí anh hùng, không chịu xu viêm phụ nhiệt chảy theo 
với dòng nước dơ bẩn. 


161 



Thô hậu ngu lỗ 
Tú huỳnh tuệ minh 


Nghĩa là thô và dầy là ngu, thanh tú và sáng thì thông tuệ. 


Lông mày rậm tối kỵ thô mà thiếu nét trông như một vệt mực đen 
lởm chởm tán loạn, khô cứng. Người mang loại lông mày này thuộc 
dân cướp trộm vừa ngu như heo, vừa dữ như hổ. 


Lông mày rậm phải có nét dáng lên xuống mềm mại đi đôi với đôi 
mắt lớn sáng, rất tốt. 


Tú huỳnh là thanh tú và sáng rỡ, không vàng đục đen bóng, sớm 
hiển đạt, rất thông minh. 


Đoản bất cập mục bần tiện 
Trường năng quá nhãn sủng vinh 


Lông mày là nghi biểu của bộ mặt, cần dài, chớ ngắn. Lông mày dài 
quá mắt, quá nửa là loại thông minh tài sĩ, phú quý, lợi đạt. Nếu 
ngắn không bằng bề dài của mắt thì nhu nhược ưa làm ác nên 
thường bị khốn ách. 


Tướng lý cổ nhân nói vậy. Tuy nhiên qua kinh nghiệm, tôi thấy 
không nên quyết đoán cứ hễ ngắn là bần tiện và dài là sủng vinh, 
thành ra võ đoán. 


Thật ra những người ngắn không bằng mắt đa số tính hạnh cô độc 
và tiền vận từ ba mươi trở về trước, hoàn cảnh khách quan gặp 
nhiều trở ngại thiếu may mắn. Nếu mắt sáng tức là vận đi sau đó tốt 
sẽ vẫn hanh thông như thường, có điều không được toàn vẹn mà 
thôi. Ngoài ra, lông mày ngắn, ngang ngang hướng thượng biểu 
hiện con người ưa phỉnh nịnh, bầy thân hàng vàng mua lấy trận 
cười như không, hay đi vào chốn ăn chơi bài bạc giao du với bọn 
chó ngựa, nhất thời vinh hoa, chung cuộc thất bại. Lông mày ngắn 


162 



lại, hẹp thuộc loại hà tiện, biển lận, tiện chất nô lệ cho tiền bạc, 
chuyên ăn bám, vô chí khí. 


Lông mày dài hơn mắt và thanh tú có nét thì đông anh em, chí khí 
cao xa, thông minh, thạo việc, dễ nổi tiếng nhất là về mặt văn học 
nghệ thuật, con đường quyền thế gặp may mắn. Lông mày dài quá 
mắt nhưng lởm chởm hỗn loạn thì lại vất vả đủ mọi bề. 


Vĩ tán tài nan tụ 

Đầu giao thân mệnh tảo khuynh. 


Lông mày về cuối cứ nhạt thưa dần, mọc không tụ vào một đường 
gọi là vĩ tán. Tính tình người này hào sảng, khảng khái, giàu nhiệt 
tâm, trọng đạo nghĩa. Khuyết điểm lớn nhất của tướng vĩ tán mi là 
dễ xung động cực đoan, làm việc gì ít suy nghĩ cho thật chín chắn, 
không biết lượng sức để thành cái họa “tài nhỏ chí lớn”. Tinh thần 
cho sự nghiệp thừa thãi mà khả năng nhẫn nại hết sức thiếu. 


Trong đời chúng ta thường gặp những nhân vật nhất thời phong 
vận rồi cuối cùng tịch mịch tiêu điều, đại đa số có tướng vĩ tán mi. 
Tài nan tụ ý nói tiền bạc lúc có lúc không, tức là sự nghiệp chìm nổi 
chẳng vững chắc 


Đầu mày giao nhau tại sao lại yểu? 


Bởi vì ấn đường thuộc mệnh cung. Lông mày xâm phạm ấn đường 
có nghĩa là hai hung tinh La Hầu và Kế Đô đem sát khí vào mệnh 
cung, cho nên không thọ, khó lòng qua tuổi bốn mươi. Nếu mắt và 
trán xấu nữa, tuổi thọ càng rút đi hơn. Sách “Kim Tỏa Kinh” viết: “Mi 
giao phá ấn vô thọ cánh vô lộc” (Đầu mày giao tiếp nhau, chẳng 
những yểu mà còn kém cả đường y lộc). 


163 



Kỷ Tín ngày xưa vì tướng liên mi mà chết tại trận. Trong trận Huỳnh 
Dương, Hạng Võ bao vây Lưu Bang, Kỷ Tín phải đóng giả Lưu 
Bang đem quân ra hàng cho Lưu Bang trốn thoát. Hạng Võ bị lừa, 
tức giận phanh thây Kỷ Tín. 


Trung tâm trực đoạn huê tính thiểu 
Lưỡng đầu cao ngưỡng tráng khí hoành 


Lông mày đột nhiên bị đứt quãng giữa hoặc vì nó mọc như thế hoặc 
vì nó bị một vết răn trên mặt ngăn đôi, gọi là gián đoạn mi. 


Người có tướng mi gián đoạn tính tình ngay thẳng đến độ tàn nhẫn 
chỉ biết lý mà không xét tình, nhiều lý trí, thiếu tình cảm, lạnh nhạt, ít 
nói cười cho nên khắc cha mẹ, xa anh em, bạn bè kể cả vợ chồng. 
Trong cuộc sống, vận tốt chen lẫn vận xấu. Nếu như có vầng trán 
nở nang, sáng sủa sẽ thành một khoa học gia thành công. Nếu như 
có mũi cao lớn, quyền cao rộng sẽ thành một đại tướng. Còn như 
trán hẹp, sắc mày vàng khô, mũi thấp hãm thì chỉ có cơ khổ bần 
hàn. 


Đầu lông mày, cuối lông mày tượng trưng cho chí khí của một 
người. Đầu lông mày cao khởi, đuôi lông mày hướng lên bộ vị thiên 
sương (giáp thái dương) hoặc chạy dài đến tóc mai đều là loại 
người mang chí lớn. 


Nói đầu mày cao khởi không có nghĩa là nó vểnh lên đâu vì chỉ có 
đuôi mày mới nên vểnh (phất thiên sương) còn đầu mày nên ngang 
bằng không nên chúc xuống thôi, nếu đầu mày cao quá thì lại thành 
ra loại tự cao tự đại, hỗn láo. Đuôi mày cũng thế, không nên vểnh 
quá mức như bay lên vì nếu bay lên thì nhiều kẻ thù. 


Độc giả hãy cẩn trọng đối với điểm tinh vi trên đây 


Mao trực tính lang, 
Mao nghịch họa sinh. 


Nghĩa là: lông mày mà dựng đứng, con người tính thâm hiểm, độc 


164 



địa. Lông mày mọc ngược, họa săp tới. 


Trên nguyên tắc, tướng lý lông mày phải gốc cứng ngọn mềm, nằm 
ép như cỏ rạp xuống mỗi khi gió thổi, không nên dựng đứng lên như 
cây sậy. Người nào mi mao dựng đứng quyết không trung thực với 
bạn bè, chuyên làm việc bất nghĩa, cho nên cũng là một trong 
những tướng có thể hung tử. 


Lông mày mọc ngược hay gặp tai họa nhất là lúc nào nó đi đôi với 
mắt đỏ rần rần, nếu không bị lừa đảo phá tài cũng bị thị phi quan 
tụng, hoặc gặp thiên tai hỏa hoạn hoặc vợ chồng xa cách. 


Lông mày quá mềm không có gốc cứng mọc chùm xuống mắt, tất 
nhiên tính tình nhu nhược và vô dụng. Nếu mày có đôi mắt sáng thì 
bất quá cũng chỉ làm mạc liệu coi sóc văn thư chứ không bao giờ ở 
ngôi vị chủ. Thời bình còn sống được, thời loạn hết sức cơ cực. 


Sách có câu: “Mi mao bà bà, chủ đắc mỹ thê” (Lông mày mọc chùm 
xuống mắt thường được vợ hiền, vợ ngoan). 


Âu đó cũng là cái thiên lý bù trừ, có bộ lông mày nhu nhược tốt 
phúc sẽ được nhờ vợ. 

Trong trường hợp bộ lông mày rủ ấy mọc ở trên cao, mi cốt cũng 
cao thì chỉ là người ưa khoác lác, ưa tranh luận, lúc vào việc cần 
ứng biến lại chẳng ra cơm cháo gì. 


Liệt thổ phân mâu 
Do ngọc điền chi cao lãng 


Liệt thổ phân mâu là cắt đất chia đôi sơn hà. Ngọc điền là một danh 
từ văn chương của tướng học để chỉ ấn đường. 


Lông mày luôn luôn đi đôi phối hợp với ấn đường. Ấn đường cao 
sáng cộng với đôi mày sơ tú đáng mặt vương hầu. 


165 



Tướng mệnh khảo luận 


- M - 

NHÃN TƯỚNG 


Tướng đôi mắt quan trọng, trước hết vì nó nói để biểu lộ thần 
khí. Thần khí linh khí vốn trừu tượng không thành hình vật, nó chỉ 
dựa vào ngũ quan lục phủ để hiện lên thôi. Chỗ chứa thần khí nhiều 
nhất là đôi mắt. 


Dục sát thần khí tiên quan mục tinh. 


Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. 
Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực 
lượng của sinh mệnh. Người thông minh, hoạt bát nhờ thần khí đầy 
đủ. Thần khí tòn tại trong chỗ sâu thẳm của tâm linh với phẩm chất 
tốt xấu, cao hạ, chân giả. Phải xem xét cực tinh tế mới thấy được. 
Chớ nên lầm với hình thái nổi lềnh phềnh bên ngoài. Gặp ai vui vui 
tươi cười đã vội bảo người ấy thần khí tốt là nhảm. Thần khí đủ 
không phải là vẻ đắc ý nhất thời, vẻ đắc ý bất quá chỉ là thần khí 
giả. 


Sách “Băng Giám” có câu: “Nhất thân tinh thần cụ hồ lưỡng mục” 
(Tất cả tinh thần của một thân hiện lên đôi mắt). 


Xem thần khí không nơi nào bằng xem đôi mắt. 


Hiền lương trừng triệt, 
Hào tuấn tinh anh 


Tài năng hơn người cộng với phẩm đức hơn người nên gọi là hiền 
lương. 


Từ lâu nay, hai chữ hiền lương đã bị hiểu lầm là hiền lành chất 
phác. Thực ra, danh từ hiền lương có từ thời Hán Đường, với cái 
nghĩa như một cột trụ của quốc gia. 


166 


Đối với tướng học, hiền lương không thể ngụy trang được vì nó hiện 
lên đôi mắt. Mắt người hiền lương chân chính bao giờ cũng trong 
như nước mùa thu của hốc đá, trong suốt tới đáy. Sáng trong mà ôn 
hòa từ tường. Biết xa hiểu rộng, chí lớn tài cao, không kiêu căng tự 
thị. Thế gian tìm ra loại người này thật hiếm. 


Vậy cứ theo khôn ngoan cổ nhân. Thủ pháp hồ thượng, tất đắc hồ 
trung. Đòi hỏi ở mức độ tối thượng nhưng chấp nhận ở mức vừa 
vừa. 


Triết gia Hoài Nam Tử nói: 

- Tài trí quá vạn người là Anh, quá ngàn người là Tuấn, quá trăm 
người gọi là Hào, quá mười người gọi là Kiệt. 

Một quốc gia xã hội, một tập thể cứ mong có lấy nhiều bậc hào tuấn 
và kiẹt đã là tốt rồi. 


Nhà thơ Lý Bạch, thân tuy chưa đầy thất xích (chừng 1th70) nhưng 
tâm hùng vạn phu. 


Nói hào tuấn hoàn toàn, nói về bản tính chứ không hạn hẹp trong 
phát triển sự nghiệp. 


Làm thơ hay xưng bá trong văn đàn gọi là thi hào, văn hào. 


Giỏi võ, xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung. Thời giặc giã lập 
công nghiệp hiển hách gọi là anh hào. 


Phàm đã đến bậc hào tuấn, hào kiệt, anh hào bao giờ cũng có đôi 
mắt sáng đẹp và một dáng dấp anh hùng với tấm lòng quảng đại. 


Tướng mắt “Cửu Quyết” dạy rằng: 


167 



- Nhìn xa, trí tuệ. 


- Nhìn xuống, âm độc. 

- Nhìn bình thản, lành tốt. 

- Nhìn chăm chăm, ghen ghét. 

- Nhìn lướt đi, gian. 

- Nhìn lờ đờ, ngu. 

- Nhìn yếu ớt, mắc cỡ. 

- Nhìn điên đảo, phản bội. 

- Nhìn liếc ngang, mưu hại. 

Phương pháp xem tướng mắt có hai mặt: Mặt tâm lý qua đôi mắt để 
đoán cát, hung, họa, phúc. Mặt sinh lý qua đôi mắt để đoán trí tuệ 
và sức khỏe, thọ, yểu. 


- Lòng trắng tức bạch cầu tối kỵ những tia đỏ. Sách tướng có câu: 


168 



Xích mạch quán tinh chủ ác tử 

Xích mạch xâm tinh chủ hung tai 

Xích mạch nhiễu tinh chủ phá tài ưu hoạn. 


(Có tia máu đỏ đâm xuyên qua con ngươi, chết bất đắc kỳ tử, tia đỏ 
đâm vào con ngươi gặp hung tai, tia đỏ quấn quýt quanh con ngươi 
có chuyện lo buồn, tiền bạc thất tán). 


Lòng trắng cũng kỵ xanh xám màu tro, trông đục lờ đờ là mắt của 
nhiều bệnh tật. 


Sách “Tướng Kinh” viết: 


- Lòng trắng vẩn đục, nghèo hèn, cô độc, khắc tử, chết bất ngờ. 


- Lòng trắng dã mà khô không quang nhuận là loại bạch đinh, suốt 
đời vất vả không danh phận. 


Sách “Thông Chí” có chép chuyện: 


Đời Tấn Chiêu Công năm thứ II, vào mùa hè, ông Đan Tử gặp Hàn 
Tuyên Tử ở đất Thích. Thấy Đan Tử mắt cứ nhìn xuống mà tiếng 
nói thì yếu ớt, ông Thúc Hướng mới bảo rằng: “Đan Tử sắp chết 
đấy, chỉ nội sớm chiều thôi”. 


Quả nhiên năm ấy Đan Tử chết. 


Nhìn đôi mắt người, hễ cứ thấy nét mặt buồn, mắt không muốn nhìn 
lên, nhìn ra xa, nhìn thẳng vào sự vật mà lờ đờ nhìn vào đầu mũi, 
đồng thời nói chẳng ra hơi, tiếng không nghe xa quá một bước, tức 
là tâm huyết và tâm khí đã hư khuyết, tử thần đã uy hiếp sinh mệnh. 
Tướng này lấy câu nói của Thúc Hướng làm định lý: “Thị bất đăng 
tịch, ngôn bất quá bộ, vô chủ thân chi khí: (nhìn không trên chiếu, 
nói không quá bước, cái khí giữ thân đã hết rồi vậy). 


169 



Sách “Liệt Quốc Chí” có chép chuyện: 


Trí Bá cầm quân Hàn Ngụy đi đánh nước Triệu. Cho khơi nước vào 
thành Triệu. Triệu chắc phải hàng nay mai. 


Bầy tôi của Trí Bá là Hi Tì thấỵ Hoàn Tử và Khang Tử, nét mặt 
không vui nên nói với Trí Bá rằng hai người ấy sắp phản. Trí Bá 
không tin. 


Hôm sau Trí Bá đem lời Hi Tì nói lại cho Hoàn Tử và Khang Tử 
nghe. 


Hai người đi ra, Hi Tì vào mách Trí Bá: 


- Tại sao chúa công đem lời tôi nói lại với họ? 


- Sao ngươi biết? - Trí Bá hỏi. 


Hi Tì đáp: 


- Tôi gặp họ ở ngoài cổng, họ trừng trừng nhìn tôi rồi vội bước cho 
mau. Như vậy là họ biết trước tôi đoán rõ được tâm lý của họ nên 
có ý sợ. 


Trí Bá vẫn không tin sai Hi Tì sang làm sứ bên nước Tề. 


về sau, đúng như lời đoán của Hi Tì. Hoàn Tử và Khang Tử tư 
thông với Triệu Vương làm phản và giết chết Trí Bá. 


Thần hãm đoản thọ 
Tinh đột cực hình. 


Thọ yểu của người đời được quyết định bởi sức vóc của thần khí, 


170 



và chết êm thấm hay chết phi mệnh thì do khí dung hay hòa. 


Thần hãm xin đừng lầm với mục hãm vì mục hãm nói về hình thể 
con mắt nằm sâu xuống như kiểu mắt sâu râu rậm. Mắt sâu không 
liên quan gì đến thần hãm. 


Sức sống cường vượng của một người thế nào có thể nhìn qua đôi 
mắt, dù cho người ấy đang ở trong cơn thất bại ê chề, nhưng ánh 
mắt vẫn quang thái sáng đẹp thì có thất bại thêm nữa cũng chẳng 
sao. 


Giả như một thanh niên khoẻ mạnh mà nhãn quang co quắp, sức 
nhìn yếu nhược thì cái sức mạnh trên thân thể chẳng qua chỉ là sức 
mạnh giả, kết quả sớm chiều chết lúc nào không biết. 


Xem tướng nhãn thần phải phân chia làm hai loại: 


a) Quang thái của trí tuệ. 


b) Quang thái của sinh mệnh lực. 


Có phân biệt thế mới hiểu tại sao thiên tài thường đoản thọ. 


Mắt sáng như sao, quang thái phù động lưu hoạt nhưng càng nhìn 
lâu càng yếu đi. Đó là người thông tuệ mà sinh mệnh lực bạc nhược 
đoản thọ. 


Còn quang thái của đôi mắt rồi rào sinh mệnh lực bao giờ cũng 
hoặc quang phát ra mạnh lâu nhưng quang thái ấy không giảm đi, 
hoặc hàm súc thâm thuý và kiên thực, lúc nào thân thể mệt mỏi, mắt 
vẫn không mệt mỏi. 


Mắt lồi, Sách tướng đặt tên là phong mục (mắt con ong). 


171 



Phong mục báo thanh quyết bất thiện chung (Mắt ong tiếng beo 
nhất định chết hung). 


Kiếm ti phong tinh bất đắc hung nhi thả tiện (Mũi nhọn như dao 
kiếm, mắt ong vừa hung bạo vừa hạ tiện). 


Tinh đột như phong mục, chủ hình thương (Mắt lồi như mắt ong chủ 
về hình thương) 


Sách nói vậy, nhưng phải thật am tường tướng pháp, đừng vội cho 
đôi mắt lồi nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. 


Nhãn cầu lồi gồm có ba loại: 


- Vì cận thị nên thuỷ tinh thể lồi ra. 


- Vì nói nhiều và tâm tính quá vui khiến cho một bộ phận thần kinh 
chủ về sự nói nằm trong đầu nở nang quá độ đẩy nhãn cầu lồi ra. 


- Vì sự vượng thịnh của tính dục làm mọng thuỷ bào doanh dưỡng 
nhãn cầu khiến cho nhãn cầu phát đạt mà lồi ra. 


Sách tướng coi là một thứ đào hoa nhãn. 


Loại thứ nhất thuộc bệnh lý không kể. 


Loại thứ hai, nếu đem kinh người xưa: “Ngôn đa tất thất”, “hoạ tòng 
khẩu xuất” mà nói thì người có tướng mắt này lại thêm ưa rượu chè 
hay nhạo báng, chê bai, dèm pha, trên cái lý nhân sinh chắc dễ bị 
chết đâm, chết chém bởi chúng nhiều kẻ thù. 


Loại thứ ba vì nhan sắc, tham dâm, mẫu đơn hoa hạ tử tố qui dã 
phong lưu (Chết dưới cây mẫu đơn, ra ma rồi mà vẫn còn chơi bời). 


172 



Người mang tướng này nếu nhục dục quá sức, tham dâm thông 
gian thì cái chết trên tình trường chẳng bao xa. 


Còn tướng mắt lồi không do ba nguyên nhân trên, mới sinh ra đã 
như vậy, nó biểu hiện tính tham, hung dữ. Tham lam hung dữ hỏi 
sao tránh khỏi bất đắc kỳ tử. 


Mắt lồi tối kỵ lộ thần, lộ thần là nhãn quang tán mạn vô lực, tối kỵ 
đới sát, đới sát là có vẻ hung dữ. Chết yểu hoặc hung tử. 


Con ngươi vàng, mắt đỏ lại lồi ra thì vừa tham vừa hung ác, thiếu 
hẳn trí tuệ, phần lớn bị chết tại pháp trường. 


Con ngươi lồi ra, tiếng như thanh la vỡ, sách tướng gọi bằng ”song 
đới sát” chết trong tù ngục. 


Con ngươi lồi ra, màu vàng, cổ dài và răng nhọn thường thường 
chết vì thắt cổ. 


Con ngươi lồi, mắt ưa nhìn xuống, cằm lẹm thường thường chết 
đuối. 


Quỉ mi lông mày thô rậm, mắt lồi bốn phía lòng trắng, chết vì cực 
lạnh. 


Mắt lồi rất kỵ đi kèm theo các tướng: đầu heo, mặt ngựa, mũi nhọn 
dao kiếm, cổ heo, cổ dài, tai vểnh, miệng dúm, mặt trắng bờn bợt. 


Tà miến giả nhân tao kỳ độc 
Si thị giả tự khắc kỳ hình. 


Người tâm địa quang minh, ánh mắt bao giờ cũng bình thản chính 
trực. 


173 



Người quen thói liếc ngang, tâm địa rất độc. 


Điều này trong đời sống hàng ngày ai cũng biết. 


Duy có si thị thì ít người hiểu. Thế nào là si thị? 


Si thị là mắt đờ như đem tinh thần đến thế giới khác. Trông thấy một 
người bảnh bao mà có đôi mắt đờ đờ, ta nên đoán người ấy thuộc 
loại vô dụng kém đường y lộc. 


Nhưng nếu gặp một người do vận hạn lưu niên mà đôi mắt hốt 
nhiên chuyển biến thành si thị từng lúc từng lúc một thì ta phải đoán 
người ấy có thể bị điên hoặc sắp chết. 


Dâm nhãn thần đãng 
Gian tâm nội manh. 


Dâm nhãn còn có tên sắc nhãn và đào hoa nhãn. Đặc điểm của 
dâm nhãn là nhãn quang như nước chảy rất quyến rũ đối với dị 
phái. 


Sách Tây Sương Ký tả dâm nhãn: 


- Khoé thu ba của nàng vừa chuyển đã có thể làm cho người đá 
phải động tình. 


Tình dục vốn là bản năng của con người ai cũng có. Tuy nhiên nhu 
cầu ít nhiều khác nhau nên mới phải phân biệt dâm hay không dâm. 


Dâm nhãn là con mắt thật ướt nếu đi đôi với thần đãng là tính ham 
vui thích của lạ dĩ nhiên gian tâm nảy sinh. 


Mắt ngủ thần đục và như ngủ 


174 



Mắt sợ thần khiếp và như sợ. 


Thần là vật giống ngọn lửa trong đèn. Nếu đèn mờ mờ tức là đèn 
sắp hết dẩu. 


Tinh thần con người lấy đôi mắt làm cửa ngõ, nhãn thần vẩn đục có 
vẻ ngủ mà không phải ngủ, mệt mỏi lờ đờ, một triệu chứng xấu báo 
đèn sắp hết dầu, ngọn lửa sinh mạng sắp tắt. 


Khí nhược khí hư làm cho thần khiếp, hoàn toàn thiếu tự tin, đồng 
thời mang bệnh thiếu máu trong tâm tạng. Cái gì cũng lo, cái gì 
cũng sợ. 


Sách “Băng Giám” có câu: “Mắt sợ như nai hoẵng”. 


Ai có đôi mắt kinh sợ của nai hoẵng, không thể cáng đáng công việc 
hệ trọng. Nếu đôi mắt ấy mỗi ngày trở nên kinh hoàng tất sẽ bạo tử. 


Bệnh nhãn và tuý nhãn là gì? 


Xem tướng cho người, việc trước nhất là xem tướng mắt. Một 
người dù cho thân thể khôi ngô, nhưng đôi mắt tinh thần điện quang 


175 



bất túc thì cũng coi là đồ bỏ. 


Linh Đơn Bí Quyết nói: 


Như bệnh như tuý giai thần nhược dã 
Như bệnh tổn thọ như tuý hoành vong. 


Mắt như người bệnh, mắt như say rượu, đều bởi thần nhược mà 
nên. 


Như người bệnh thì tổn thọ, như say thì chết bất kỳ. 


Dân giang hồ phiêu bạt có kinh nghiệm, hễ ai không bệnh mà người 
trông có vẻ bệnh rồi sẽ bệnh và người như thế lúc đã bệnh thì rất 
khó chữa. 


Sách “Qui Giám” nói: 


“Đang nói chưa hết đã cúi đầu ngó đất, chắc chắn trong tạng phủ có 
bệnh” 


Ngoài đời ta vẫn gặp những người có cặp mắt say sưa như vừa 
uống rượu. Loại người này rất lười, chỉ thích ăn không thích làm, 
tham dâm bần tiện thô tục. Loại người này tuy có đôi chút thông 
minh nhưng thông minh để lừa dối, làm thoả mãn tính lười thôi. 


Trong các sòng bạc dễ nhìn thấy người tuý nhãn. 

Mắt trông cao rộng có oai, danh dương tứ hải. 

Phải nhận rằng có người ta gặp mới chỉ đối diện với nhãn quang 
của họ, ta đã cảm thấy e dè nể sợ. Thế là có oai. 


176 



Oai phải đi với đức mới thật là chân uy. Nếu có oai nẩy ra từ quyền 
thế và khủng bố thì cái máy điện chuyên tra tấn còn oai hơn. 


Mắt trông cao rộng ý nói khí thế nghiêm túc của đôi mắt khiến cho 
kẻ đối diện yếu đi trước nhãn quang cương cường chính trực. 


Cổ nhân chia ra 2 loại uy: 


a) Hữu đức chi uy. 


b) Vô đức chi uy. 


là để phân biệt Tà với Chính. 


Nhận Thanh với Tục dễ hơn nhận Tà với Chính. 


Muốn biện nhận Tà với Chính trước phải xem động tĩnh. Lúc tĩnh 
như con trai ngậm hạt ngọc. Lúc động như mầm cây nảy lá. Thế 
mới là Chính. Còn lúc Tĩnh như mơ mộng nửa thức nửa ngủ, động 
như nai hoẵng hãi sợ lơ láo là Tà. 


Đôi mắt đen trắng phân minh, quang hoa tiềm ẩn trong suốt và yên 
lặng nhìn vững chãi mới là chân uy. 


Đôi mắt dữ dội, quang phóng ra sáng quắc chỉ là giả uy đấy. 


Kinh nhi bất thuấn, đương đầu với sự sợ hãi mà không chớp mắt 
vẫn trầm tĩnh nhận định tỏ tường là người trí tuệ cực cao có thần 
thức nội định, tư tưởng mẫn nhuệ, ý chí cương nghị, không bị ngoại 
vật làm cho ngoan cố nên không gì có thể làm người ấy sợ. 


Cuối đời Tống, quan Khâm Sai Chu Biền phụng mệnh vua đi sang 
sứ bên nước Kim. Lúc bấy giờ Tống là nước yếu. Kim quốc đang 
mạnh. 


177 



Người nước Kim rất mến phục tài học của Chu Biền nên tìm mọi 
cách dụ Chu Biền ở lại nước Kim, phong cho quan cao bổng hậu. 
Nhưng Chu Biền tuyệt đối không động tâm, nói dối là mình có bệnh 
thông manh để từ chối. Người Kim không tin nên mới nảy sinh ra ý 
định giết hại Chu Biền. 


Một hôm, ngay trước điện vua Kim sai người dùng chuỳ sắt giả 
đánh mạnh vào mặt Chu Biền. Thế mà Biền nét mặt vẫn thản nhiên 
như không, mắt không hề chớp. Vua Kim rất ngạc nhiên bèn bỏ ý 
định sát hại Chu Biền, cho Biền trở về Tống. 


Mắt gặp điều kinh hãi ập đến bất ngờ mà không chớp, hoàn toàn do 
thiên phú nghĩa là thuộc tướng cách thì định lực mới đến độ tuyệt 
đỉnh. Tuy nhiên những người học thôi miên hoặc tu phép “Thần huy 
tam thanh” của đạo gia cũng có thể luyện tập thành đôi mắt kinh nhi 
bất thuấn được. 


Tiền tỉ tự hồ câu khúc, 
Trí túc kinh doanh. 


Tiền tỉ là đầu vành mắt chỗ giáp với sống mũi, nếu nó quặp xuống 
như chiếc móc câu, người đó đa mưu túc trí. Vào quân đội thì giỏi 
quân cơ. Đi buôn bán dễ thành đại phú. 


Nhà danh học về tướng số cổ thời, ông Tư Mã Quý chẳng từng nói: 


- Đầu vành mắt quặp móc câu, mắt trong như nước mùa thu, nếu 
không đại quý cũng đại phú. 


Nếu chỉ có “tiền tỉ câu khúc” thôi chưa đủ, phải phối hợp với tinh 
như thu thuỷ mới hoàn toàn. 


Đọc “Đông Chu Liệt Quốc” có đoạn Bình Nguyên Quân xem tướng 
cho Bạch Khởi bảo với Triệu Vương rằng: 


178 



- Bạch Khởi là người đầu nhỏ và nhọn ở trên, đầu vành mắt như 
móc câu, con ngươi đen trắng phân minh nhìn lâu không chuyển. 
Đầu nhỏ và đỉnh đầu nhọn, quả cảm. Vành mắt như móc câu, giỏi 
mưu trí; Đồng tử đen trắng phân minh, trông rõ sự việc. Nhìn lâu 
không chuyển, có chí mạnh. Ta không nên tranh với người đó, nên 
nấn ná đợi thời cơ. 


Quả đúng như lời Bình Nguyên Quân, Tần Chiêu Tương Vương từ 
khi trọng dụng Bạch Khởi đánh đông dẹp bắc hạ hơn 70 thành. 


Tỉ tự khúc câu cũng là tướng Phạm Lãi thờ vua Việt bầy mưu diệt 
Ngô. Để tránh hoạ được chim bẻ ná, Lãi trốn đi đổi tên thành Di Tử 
Bì làm nghề lái buôn giàu đến ức vạn. Tử Hướng gặp Đào Chu 
Công nói với bạn hữu rằng: “Đúng là Phạm Lãi mắt trong như thu 
thuỷ, vành mắt quặp như móc câu”. 


Hậu vĩ hữu như đao tài. 
Văn tư bác nhã. 


Hậu vĩ là cuối vành mắt thật sắc như dao cắt, dễ nổi tiếng về đường 
văn chương. 


Mắt dài mắt sáng, vành đuôi mắt sắc đa số là mắt của những nghệ 
sĩ danh nhạc, hoạ, văn, kịch. Có thể lấy mắt tài tử chiếu bóng Lý Lệ 
Hoa làm mẫu mực. 


179 



NHĨ TƯỚNG 


Tai liên quan mật thiết tới nội tạng tâm và thận. Không biết căn cứ 
vào đâu mà cổ nhân nói rằng con người khi mới thành hình, cái mũi 
có trước nhất cho nên mới có danh từ tị tổ. Còn cái tai, ra đời sau, 
chót cho nên gọi là nhĩ tôn. 


Tướng học đặt Tai vào bộ ngũ quan kêu bằng Thái Thính quan. 


Tai bên trái thuộc hành Kim, tai bên phải thuộc hành Mộc. Vì thuộc 
Kim nên có màu trắng sáng, vì thuộc Mộc nên cần cứng cáp. 


Tai cũng ở trong bộ Tứ độc ví như con sông. Vì là sông nên cần có 
bờ thành, luân quách, vành tai phải cho phân minh. 


Xem tướng Tai đòi hỏi cả Hình lẫn sắc. 


Quan kỳ hình trạng nhan sắc 
Kiến hồ hưu cữu vinh nhục 


về hình trạng tai đầy đặn, áp vào đầu tượng trưng cho giàu có. 
Luân quách phân minh, ẩn cốt bên dưới, tai vuông lớn tượng trưng 
cho sang trọng. Nếu luân quách quăn, lộn, tai ngắn và nhọn, sứt 
lệch, thấp, tướng nghèo hèn. 


Thuỳ châu triều hải 
Tất diên toán nhi dư tài. 


180 



Thuỳ châu là dái tai, hướng hơi chếch về phía miệng là triều hải. 
Như trên đã nói, tai thuộc vận thiếu niên. Có tai đẹp chủ vận thiếu 
niên tốt. Tai dầy mập dễ giàu. Đa số nhà doanh thương cự phú đều 
có tướng thuỳ châu triều hải. 


Uyển nguyệt quán luân 
Chung triều vương nhi chấp ngọc 


Vành tai vòng như vầng trăng, bẩm chất thông minh, học hành 
được. Người có vành tai uyển nguyệt thường gặp may mắn trong 
sự nghiệp quan quyền. 


Kỳ bạc như chỉ hề bần bảo tử 
Kỳ kiên như mộc hề lão bất khốc 


Nghĩa là: Tai mỏng như tờ giấy nghèo chết sớm 


Tai cứng như gỗ ít gặp hoạ. 


Tai mỏng bởi tại tiên thiên bất túc, báo hiệu hoàn cảnh về sau khốn 
cùng. 


Tai cứng nhờ cái xương đằng sau tai tốt chứng tỏ khí lực tiên thiên 
khoẻ mạnh và để lúc già nua không mất sức, ốm đau bệnh tật. 


Lão bất khốc là nghĩa đó. 


Tai trắng hơn mặt danh vang thiên hạ. 


Nhà văn Âu Dương Tu thường kể, thuở nhỏ có nhà sư xem tướng 
cho ông nói: “Nhĩ bạch ư diện danh mãn thiên hạ”. 


Tai sáng tinh khiết, con người chân thực trung kiên. 


181 



Danh thần Ngụy Trưng đời Đường Thái Tôn, tuy diện mạo tầm 
thường, duy chỉ có hai tai trắng tinh khiết, ông được vua Đường 
Thái Tôn nể nhất chỉ vì ông dám chính trực can ngăn vua. 


Tai không cứ to nhỏ. Điều quan hệ là dày dặn, cứng cáp, có vành 
tai trong, vành tai ngoài (luân quách) đẹp đẽ, có thuỳ châu (dái tai). 


Tai to mà không luân quách, thuỳ châu, càng to càng vô giá trị. 


Danh từ trư nhĩ không có nghĩa hình thù nó giống hệt tai heo đâu, 
trên đời chẳng ai mang cái tai như thế. Trư nhĩ là chỉ đôi tai to lớn 
nhưng vô luân quách, thuỳ châu. 


Tướng trư nhĩ rất lười và ngu, lại tham tiền, tham sắc, thích rượu 
thịt. 


Còn tai chuột (thử nhĩ) thì hình thù nhọn mỏng cũng vô luân quách 
là tướng chỉ biết thủ lợi cho riêng mình, ưa làm hại cho người khác. 
Tướng của bọn ăn cắp, ăn trộm. 


Người nào tai khỉ hết sức gian trá, quỉ quyệt. Tai khỉ hình thù ra 
sao? 


Bạch Vân Tử nói: “Hàm quắt, tai nhọn ưa dùng quỉ kế” (Tiêm nhĩ, 
súc tư thiên ban quỷ kế). 

Chọn bạn, định cộng tác làm việc chớ có gần kẻ tai khỉ. 

Tai khỉ còn quỷ quyệt hơn những người tướng: 

- Lấy lưỡi liếm môi như rắn, 

- Mắt ba góc, 

182 



- Mắt to mắt nhỏ, 


- Mũi mỏ chim, 

- Mũi đỏ lấm tấm 


Bạc như hướng tiền, mãi tận điền viên. 
Phản nhi đoả hậu cư vô thất ốc. 


Hai tai mỏng vểnh về đằng trước, sách tướng gọi là Chiêu phong 
nhĩ (tai đón gió) chủ phá bại. Nếu nó lại mỏng lệch thì bán sạch nhà 
cửa ruộng vườn. 


Tướng bạt nhĩ lộn ra phía sau (đảo hậu), suốt đời không mua nổi 
cái nhà. 


Dù con nhà gia thế, nếu có hai loại tai đó rồi cũng thất cơ lỡ vận. 


Hôn ám nan nghị hồ đăng đệ 
Tiêu khô lữ thán kỳ không trục. 


Tai trông tối thui, triệu chứng của tinh thần suy nhược, tất nhiên học 
bất thành, không thế đỗ đạt. 


Nếu tai vàng héo khô khốc, tính mạng sắp nguy. 


Sách “Ma Y Thần Tướng” nói: 


Nhĩ luân tiêu hắc, tử tại nhãn tiền (Vành tai khô đen, chết ở trước 
mắt). 


183 



Thọ việt mi hề quý phún huyết. 

Thông minh nhuận hề, phú điếm nhục. 


Hình tai dài và lớn, bên trên cao hơn lông mày, bên dưới ngang với 
góc miệng là tướng thọ. Cả đời ít khi ốm đau dù gặp nghịch cảnh 
cũng chẳng bao giờ buồn phiền. 


Hai tai ửng hồng như phun son đại quý cách. Hồng phải đi đôi với 
nhuận mơn mởn như cánh hoa hồng buổi sớm. Nếu đỏ mà lại khô 
thì là tên hung ác, đò tể, côn đồ. 


Tai màu ửng hồng minh nhuận biểu hiện tâm thần cường tráng. Nhĩ 
thông thường đi đôi với mục minh. Sách “Linh Sơn Bí quyết” có câu: 
“Nhĩ môn khoan đại nhuận trạch minh huỳnh châu viên quách hậu, 
tài trí siêu quần”(cửa tai rộng rãi, to, sắc trạch nhuận sáng, dái tai 
tròn vành tai dầy, tài giỏi hơn người). 


Tai đầy áp sát vào đầu, đứng trước mặt không trông thấy tai, đại 
phú. 


Sách “Linh Sơn Bí quyết” nói: 


Vành tai mập dày, dán sát vào đầu 
Hình tai tròn trịa, tai chắc khoẻ 
Giầu ngang với Thạch Sùng 


Luân, yểm sinh hồ hắc tử. 
Trí túc kinh bang. 


Tai bên trái, nơi vành tai trong hoặc chỗ khoan tai (giữa vành ngoài 
và vành trong) có nốt ruồi, người tài giỏi khả dĩ kinh bang tế thế. 


Nếu tai bên phải có nốt ruồi như thế, người hiếu đễ, tốt bụng. 


184 



TỊ TƯỚNG 


(Tướng mũi) 


Mũi thuộc bộ Ngũ Nhạc, Tứ Độc còn gọi là Thiên Trụ, thông với phổi 
thuộc hành Thổ. Vận hạn lưu niên của mũi kể từ 41 đến 51 tuổi. 
Riêng bản thân cái mũi có tám bộ vị: 


- Cuối mũi dưới ấn đường là sơn căn. 


Dưới sơn căn trên sống mũi là niên thọ hay tật ách cung. 


Dưới niên thọ là chuẩn đầu (đầu mũi) 


Hai lỗ mũi bên trái gọi gián đài, bên phải gọi đình uý. 


Hai bên sơn căn giáp mặt bên trái gọi tinh xá, bên phải gọi quang 
điện. 


Thông thường xem tướng mũi cần chú ý vào sơn căn nên đầy đặn 
đừng hãm khuyết, niên thọ nên cao phẳng, sáng và chuẩn đầu nên 
nở nang. 


Lương quý hồ phong long quán ngách 
Sắc quý hồ vinh quang dâng mục. 


Sách “Linh Sơn Bí Quyết” nói: 


Sống mũi cao, chuẩn đầu nở nang đầy đặn, mũi thẳng như đốt trúc, 


185 



mũi đọng như trái mật, suốt đời không mắc tai hoạ, hưởng phú quý 
lâu bền. 


Cao, nở nang mới chỉ về phần hình chưa có sắc khí cho nên phải 
thêm câu: vinh quang dâng mục, thế mới được. 


Tuy nhiên, như đã nói ở trên, luôn luôn phải nhớ nguyên tắc phối 
hợp. 


Sống mũi cao là thọ, nhưng nếu mắt vô thần thì cũng vẫn yểu 
mệnh. 


Sống mũi phục tê lên đến ấn đường, nhưng lông mày thô và mắt ác 
thì vẫn lao bác khổ sở. Mũi huyền đởm, mũi đốt tre vốn là tướng đại 
phú nhưng nếu miệng dẩu dúm như thổi lửa thì hậu vận xác xơ. 


Lỗ mũi nhỏ hay chấp nhất. 


Đầu mũi hạ nhọn thấp xuống môi, cô độc. 


Mũi thông với phổi. Lỗ mũi lớn dễ thở khiến cho thân thể khoẻ 
mạnh. Lỗ mũi nhỏ khó thở dễ trở nên bực tức chấp nhặt. Quá mức 
nhỏ là người tiểu khí thiếu khoáng đạt hay sợ đầu sợ đuôi, suy đi 
tính lại không dám mạnh dạn cáng đáng đại sự. Đầu mũi hạ thấp 
xuống gần môi, hai bên cánh mũi (gián đài đình uý) áp hại, tính tình 
cô độc, thường có những ý thích dị kỳ như đồng ái (homosexuel) 
chẳng hạn. Gia đình chẳng mấy khi yên ấm. 


Lưỡng khổng triều thiên. 


Hai lỗ mũi ngưỡng lên trời, tức mũi hếch, tất nhiên gia tài khánh tận. 
Trong nhà không bao giờ có của dư. 


Hẳn xưa kia thầy Nhan Hồi phải có tướng lỗ mũi này nên mới sống 
bằng lẵng cơm bầu nước. 


186 



Tị nhược lương đê phi bần tắc yểu. 


Mũi yếu, sống mũi thấp chẳng nghèo cũng chết non. 


Có người hỏi bây giờ khoa thẩm mỹ giải phẫu thừa khả năng xoá bỏ 
cái mũi yếu và sống mũi thấp. Vậy cứ sửa mũi là hết nghèo, hết yểu 
hay sao? 


Xin trả lời. Tướng con người sở dĩ sống mũi thấp là vì cốt tiên thiên 
hư. Mũi yếu là vì thần chất bạc nhược. Nay khoa giải phẫu thẩm mỹ 
có thể đệm một miếng nhựa cho mũi cao lên, bơm chất hoá học cho 
mũi nở ra nhưng nhất định không thể chữa được cốt khí hư hoại 
tiên thiên và thần chất bạc nhược, cho nên mệnh vẫn còn đó không 
thay đổi. 


Còn như làm mũi cao lên liệu đánh lừa nổi người xem tướng 
không? 


Không lừa nổi. Bởi vì như đã nói, xem tướng phải phối hợp với các 
bộ vị. Áp dụng tài tình nguyên tắc phối hợp thì hỏi làm sao một cái 
mũi làm giả có thể đóng chung với các bộ vị thật mà không lộ tung 
tích. Trái lại khoa giải phẫu thẩm mỹ thường phá hoại tướng cách 
nhiều hơn là làm lợi cho tướng cách. Không kể những trường hợp 
nhựa và hoá chất gây tật bệnh vì trường hợp này thuộc y khoa chứ 
không thuộc tướng học. Còn có nhiều trường hợp chất lạ cấy vào 
trong cơ thể gây thành chướng ngại cho khí chất thiên nhiên. Lẽ ra 
đến vận ấy thì sắc tốt nhưng ngoại chất đã phá hoại những tuyến 
đùn khí sắc, thành thử tốt hoá ra xấu. 


Đại nhi trệ giả vi cổ lữ. 

Tiểu nhi hiệp giả tác đồng bộc. 


Cái mũi không phải càng tròn càng to càng tốt. Nó phải phối xứng 
với các bộ vị khác. Vì cái mũi to mà trệ nên có biết bao nhiêu người 
công không thành danh chẳng toại. 


187 



Thế nào là trệ? 


Mũi thuộc bộ Tứ Độc, sông ngòi suối rạch cần lưu thông, không lưu 
thông là trệ. 

Sơn căn khuyết hãm, nằm dí xuống cản trở lưu thông. 

Chuẩn đầu phá khuyết cản trở lưu thông. 

Sống mũi gãy cản trở lưu thông. 


Mũi lệch cản trở lưu thông. 

Khí sắc của mũi lì lì không sáng sủa cản trở lưu thông. 
Ấn đường quá hẹp cản trở lưu thông. 


Nhân trung nông hẹp cản trở lưu thông. 

Dù cho mũi to cũng vô ích, giỏi lắm làm anh lái buôn hàng chuyến. 


Mũi nhỏ mà hẹp là người không bao giờ có ý chí tự cường chỉ thích 
đi làm tay sai. 

Trong lịch sử có một số người mũi nhỏ hẹp mà làm nhất nhị phẩm 
triều thần như Lưu cẩn, Hoà Khôn, Lý Liên Anh. Nhưng thật quái 
ác, những người đó đều là hoạn quan thái giám, quan thị. 


Hoàn mỹ nghi quan 
Phá lộ ưu ngục. 


188 



Tướng mũi phải phối hợp với khí thế các bộ vị trên mặt cộng thêm 
khí sắc quang nhuận. Nếu được hoàn toàn dễ thành công lớn trên 
sự nghiệp chính trị. Nếu không hoàn toàn được khí thế mà kém khí 
sắc anh hùng vô dung vũ chi địa. 


Mũi phá khuyết bởi vết và nốt ruồi độc hại hoặc lộ gân lộ xương, lộ 
khổng, thường dễ gặp tai ương oan ngục, khắc thê khắc tử. 


Chuẩn đầu tròn nở người trung tín 


Pháp lệnh sâu tính tình nghiêm nghị. 


Chuẩn đầu là mũi. Sách “Linh Sơn Bí Quyết” có câu: 


Phong long viên đại trung tín nhân từ. 

Ưng chuỷ kiếm phong, hung ngoạn gian độc. 


Đầu mũi tròn nở, tâm tính nhân từ, hiền hậu. Đầu mũi như mỏ chim 
ưng hay như mũi dao, âm hiểm gian độc. Những kẻ mũi móc câu 
chẳng bao giờ thành tín. Pháp lệnh thuộc bộ vết trên mặt liên hệ 
mật thiết với mũi, cần sáng dài. 


Pháp lệnh sâu dài cá tính kiên cường, chính trực, dũng cảm, quả 
quyết. 


Hứa phụ dạy rằng: “Pháp lệnh dài, thọ; ngắn, yểu; chạy vào miệng 
chết đói”. 


(Riêng đàn bà hơi khác, pháp lệnh phụ nữ không nên quá sâu, quá 
sâu tất cơ khổ). (Xin xem phần tướng phụ nữ). 


Mũi lép hai bên cánh mũi tóp vào cực bần tiện, ngược hẳn với 
chuẩn đầu tròn nở. 


189 



KHẨU TƯỚNG 


(Tướng miệng) 


Tục ngữ có câu: “Bệnh tòng khẩu nhập hoạ tòng khẩu xuất”. Bởi thế 
cái miệng quan hệ đến vận mạng nhân sinh nhiều lắm. 

Sách lại nói: “Ngôn vi tâm thanh”, lời nói là tiếng của con tim. Một lời 
có thể dựng nước, có thể làm mất nước, tạo hoạ tác phúc. 


Vì chính trực quá nên nói lanh chanh, có người nói quá sự thật, có 
người đắc chí nên nói bậy, nói láo, có người chuyên đi nói xấu. 


Tất cả là con đường chiêu hoạ. 


Có người suốt đời hưởng bổng lộc triều đình, có người sống nhờ 
tiền cha của mẹ, có người quanh năm ngày tháng tràn trề miếng 
ngon thức béo, có người cả đời chẳng có lấy bữa no, có người bao 
nhiêu tiền ăn hết bấy nhiêu, có người bóp mồm bóp miệng. 


Tất cả đều do tướng miệng mà ra. 


Đoạn hậu quả từ giả miễn hồ nhục. 
Phỉ báng đa ngôn tất chiêu kỳ hoạ. 


Miệng người ta là cửa ngõ của tâm sự. 


Dịch hệ từ viết: 


- Kẻ sắp làm phản lời nói thẹn thùng. 


190 



- Kẻ lòng nghi hoặc lời nói không gọn ghẽ. 


- Kẻ tốt bụng ít nói. 

- Kẻ hấp tấp nói nhiều. 

- Kẻ thất tiết hay nói liều. 

- Kẻ sắp vu khống thường nói ngọt ngào. 

Sách “Tướng Kinh” dạy rằng: 

Hoạ phúc gốc ở trong lòng, vinh nhục do từ miệng lưỡi. 

Đoan trang phúc hậu, không nói lung tung là người có khẩu đức. Ưa 
chửi bới, phá phách gọi là khẩu tặc. 

Nay nói thế này mai nói thế khác đúng phường xảo trá bất công. 

Vừa nói nhỏ vừa cúi đầu chính kẻ gian tham âm hiểm. 

Nói oang oang mặt đỏ dừ, anh hùng nhưng hữu dũng vô mưu. 

Lúc nào cũng tỏ ra không sợ chết trên cửa miệng, lúc nào cũng 
muốn nói rằng mình là kẻ trung tín, lâm sự là biến đổi phản trắc 
ngay. 

Thích nói lời khinh bạc chua chát thường đoản thọ, khốn cùng hoặc 
cô độc. Thông minh như vậy chẳng bằng ngu si an lành. 

Ưa tranh luận, hiếu thắng với cãi cọ, vận trình khó thông. 

191 



Quá kiêu ngạo chỉ khoe hay, khoe giỏi, sự nghiệp bắt đầu ngừng 
không tiến thêm được nữa. 


Suốt ngày ngồi chê bai nói xấu, tính mệnh luôn gặp nguy hiểm. 


Cái gì cũng cười, cái gì cũng chửi vô mục đích, không xem trước 
xét sau, cả đời chẳng thành việc. 


Phì mã khinh cừu do phương thành tứ vực. 


Xuất tướng nhập tướng, cái đại dung hồ nhất quyền. 


Cưỡi ngựa đẹp, mặc áo lông cừu biểu tượng của phú quý, đồng 
thời cũng là ý vị nho nhã anh hào. Loại trọc phú có thể cưỡi ngựa 
mặc áo lông cừu nhưng không thể anh hào nho nhã. Được vậy nhờ 
ở cái miệng phương thành tứ vực. Miệng đã vuông vắn, nhân trung 
lại dài sâu, cằm chắc chắn, hai bên pháp lệnh oai nghiêm mới gọi là 
phương thành. 


Người nào nuốt nổi nắm tay há ra thật lớn, thu lại gọn ghẽ. Tuy 
nhiên không phải cho lọt quả đấm vào miệng mà tự cho mình xuất 
tướng nhập tướng. Nếu các bộ vị khác bất thành thì cái miệng rộng 
ấy bất quá chỉ làm anh thổi ống loa thôi. 


Môi phải dầy. Ăn nói đĩnh đạc. 


Đây là tướng tốt của miệng. 


Tục ngữ có câu: “Môi hở răng lạnh”. 


Môi là cửa ngõ của miệng lưỡi. Môi xấu tướng thì miệng làm sao tốt 
tướng? 


192 



Môi đầy đặn, tính người trung lương trí tuệ. Đầy đặn chớ đừng phù 
thũng như hai miếng thịt trâu bò, thô tục ngu si. 


Môi quá mỏng lạnh lùng tàn nhẫn, dối trá. 


Môi trên môi dưới bằng nhau và phải che kín răng. Không che kín 
tất tiền tài phá hao khó dành dụm, dễ chiêu hung sinh phiền não. 


Môi rất cần màu hồng nhuận sáng nói lên phẩm cách tốt, tự trọng, 
tín nghĩa đồng thời cũng là người biết hưởng thụ. 

Môi hồng răng trắng thường nói chuyện có duyên nên vợ đẹp mà 
hiền. 


Môi tím, tình tình kiên cường, cuộc đời chìm nổi, sinh hoạt sóng gió. 


Môi thâm, gian hiểm, nghèo khổ, nhiều bệnh tật. 


Môi trắng bệnh thiếu máu hoặc có bệnh phổi. 


Môi phải có vết nếu nhẵn lỳ, số kiếp cô quả. 


Môi dưới trề ra nhiều quá, tinh thần phân tán, không tự tin. 


Phún huyết dư tư, tự quyết nang nhi bần bạc, 


Hàm đan đa nghệ, như suy hoả dĩ hàn toàn. 


Phún huyết nghĩa là đỏ như phun máu. 


Hàm đan nghĩa là như tô son. 


193 



Môi được mầu phún huyết hàm đan vừa thông minh, đa tài, vừa tiền 
bạc dồi dào. 


Nang quát miệng dúm như túi thắt. 


Suy hoả miệng chụm như thổi lửa, tất hoàn toàn nghèo khổ. 


Dù có sắc môi hồng nhưng hình miệng dúm cũng bỏ. 


Hàm thế dục tiểu, khai thế dục khoan. 
Cẩu tham mã thoả, thứ sàm, phong đan. 


Miệng ngậm lại thì nhỏ, mở ra lại rộng rất tốt, chứng tỏ là người tài 
năng mà đức độ, biết tiến biết thoái. Nó là cái triết lý. 


Anh hùng như thể khúc lươn. 

Khi cuộn thì ngắn lúc vươn thì dài. 


Miệng nhọn dài ra phía trước là miệng chó, miệng dê, tham lam lợi 
kỷ. 


Miệng môi thật dầy, không có khía môi, mở miệng dãi hay chảy 
xuống mép, môi luôn luôn động là mã khẩu, bần tiện cơ hàn. 


Môi mỏng miệng nhọn, nói lí nhí là thử khẩu (miệng chuột), giảo trá 
hay nịnh. 


Môi mỏng là không có gờ, góc miệng trễ xuống, cằm lẹm, răng lộ ra 
ngoài là phong khẩu (miệng ong), tướng cô độc, hình thê hại tử. 


Tướng nói khoác, đại ngôn, mười voi không được bát nước sáo, cố 
tạo hư thanh để mong thực lợi hoặc vì bất tài mà lại nhiều tự ái, 


194 



hoặc bởi nói khoác đã thành tính, thường thấy ở trên mặt những 
người có cái miệng rộng hoác, nằm chơ chơ không thu nhỏ lại 
được, mở hay khép cũng một hình thù. 


Nhân luận đại thống phú có câu: 


“Đại ngôn quả tín giả sước lược” là nghĩa vậy. 


Như điểu chuỷ giả, cao nhân đa nan cộng sử. 
Đồng kiếm đàn giả nghĩa sĩ khả dữ giao quyến. 


Như điểu chuỷ nghĩa là như mỏ chim, môi trên rộng đè xuống môi 
dưới nhọn ra giống mỏ con chim. Miệng kiểu này thuộc dị tướng. 
Nếu các bộ vị khác đẹp tốt thì cái miệng quý bất khả ngôn. Trí tuệ 
cực cao, kín đáo, vui giận buồn không lộ ra nét mặt, nhẫn nại vô 
cùng, quyết đoán, chí lớn có khả năng vượt sóng gió khốn cùng lập 
thành công nghiệp vĩ đại. Tuy nhiên, người có tướng miệng mỏ 
chim thường tàn nhẫn, tham vọng đặt lên trên hết, cho nên vong ân 
bội nghĩa. 


Phạm Lãi xem tướng Việt Vương Câu Tiễn nói: 


- Người ấy cổ dài, miệng mỏ chim, có thể ở cùng với nhau khi hoạn 
nạn nhưng không thể ở cùng lúc đắc ý. 


Bởi thế, diệt xong Ngô Vương Phù Sai, Phạm Lãi bỏ Việt Câu Tiễn 
trốn đi tránh khỏi cái hoạ Văn Chủng bị Câu Tiễn giết. 


Kiếm đàm là tay kiếm ngăn đôi lưỡi kiếm và cán kiếm. Miệng kiếm 
đàm lớn và góc cong lên, ngay ngắn, tướng trung hậu, nghĩa sĩ có 
thể gửi tính mạng, sứ mạng của mình cho người ấy mà không sợ bị 
phản bội. 


Dương môn lưỡng sỉ khuyết tắc mệnh kiến. 


195 



Hai răng cửa khuyết, vận mạng bất thông. 


Người già ngoài sáu mươi hai răng cửa rụng là lẽ đương nhiên. 

Trước sáu mươi, răng cửa khuyết là cốt khí hư hoại, khí chất trần 
trệ là tướng xấu. 

Bị tai nạn hai răng cửa gãy là ngẫu nhiên. 


Thân hình to lớn, mặt mũi nở nang mà hai răng cửa gẫy vẫn là kẻ 
tầm thường, vô dụng. 

Tướng mệnh khảo luận 


- N - 

TƯỚNG CỔ, VAI, LƯNG, NGỰC, BỤNG VÀ TAY CHÂN 

Người gầy cổ ngắn gặp tai ương. 


Người mập cổ gầy tất yểu vong. 


Cổ là cái cột để đỡ cho đầu đồng thời là đường liên lạc giữa đầu với 
thân. 


Gầy kỵ cổ rụt. Mập kỵ cổ dài. 


Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của tướng pháp. 


Cổ như cổ bình, cổ vò, bụng lớn, miệng nhỏ nên cổ rụt, nhất định 
bần hàn yểu chiết. Bởi vì người như thế, thân thể bạc nhược, tinh 
thần uỷ mị gặp đâu hay đó chẳng dám phấn đấu. Nếu có ai cương 
cường phấn đấu thì hùng tâm có dư nhưng sức không đủ chưa xuất 
trận đã chết. 


196 


cổ như cổ ngỗng dài mà cong là tướng hung bạo, kiêu hoàng, lúc 
đắc chí ưa tàn sát, thế nào về sau cũng chết bất đắc kỳ tử. 


Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi 
đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất 
chết. 


Cổ cần tròn đầy dù người gầy ốm cũng vậy, không được lộ gân lộ 
hầu, không được cong queo. Mập mà lộ hầu, ngày chết rất sớm. 


Người nào đang làm quan, lúc ngồi mặt buồn buồn cổ cứ đưa ra 
đằng trước thì sắp mất chức, vận hạn nặng có thể bị chết chém. 


Khoái Thông bảo Hàn Tín, tướng mặt của ngài bất quá phong hầu 
nhưng tướng lưng của ngài thì quý bất khả ngôn. 


Khoái Thông dùng tướng lý để xui Hàn Tín làm phản, tuy nhiên nó 
cũng chứng tỏ cái lưng quan trọng đến mức nào đối với đời người. 


Lưng quý tướng, phú tướng phải thật đầy và kiên cố, gầy hay mập, 
lưng cũng cần rộng rãi, bằng phẳng, chắc khoẻ. Cái lưng mỏng 
trông èo uột là người nhu nhược. Cái lưng phong hậu là người dám 
làm dám chịu. 


Lưng có rãnh, lưng còng con tôm, ngu si bỉ tiện. 

Lưng lệch lẹo, nhỏ bản thì yểu chiết hoặc tuyệt tự giống như gốc 
cây mục không thể ra trái. 

Sách “Linh Sơn Bí Quyết” có câu: 


- Yêu viên bối hậu uy chấn cửu châu, phú quý lưỡng toàn nhi tôn đa 
phúc (Eo tròn, lưng đầy phú quý toàn con cháu phúc lộc). 


197 



Lưng thẳng dài, to lớn, đầy đặn như hổ ngồi có tài giúp vua. 


Lưng thật rộng gồ lên như rùa nổi trên mặt nước gọi là qui bối thuộc 
loại phúc tướng. 


Cánh, tay tướng học chia làm hai bộ phận: 


Từ vai đến khuỷu là long cốt. 


Từ khuỷu đến cổ tay là hổ cốt. 


Trên nguyên tắc thì long phải nuốt hổ chớ để hổ nuốt long. 


Long to và dài hơn hổ mới quý quyền. 


Hổ to và dài hơn long, vất vả lao động. 


Vai chim ưng so lên gần tai, người chắc nịch (Xin chớ lầm với vai 
mấy ông nghiện thuốc phiện) dĩ nhiên thuộc loại người gầy xương 
lớn, lúc gặp thời sự nghiệp rất lớn. Sơ vận thường túng quẫn, một 
khi đã vỗ cánh thì bay lên đến tận từng mây, phát như lôi nhưng lại 
chóng tàn. 


Diêu kiên giả đằng thượng tất tốc 
Khủng bất đa thời. 


Đó là tướng Mã Chu đời nhà Đường do Viên Thiên Chính phê. 

Nếu vai so mà không thuộc cốt cách diên kiên, đầu lại rụt là tiện 
tướng. 


Vai bằng bặn là vai có tướng tốt. 


198 



Vai xuôi như vai lọ, thân thể bạc nhược. 


Vai lệch vất vả. 


Sách “Linh Sơn Bí quyết” viết: 

- Con tim là chỗ ở của thần. 

Lá gan là chỗ của hồn. 

Lá lách (tì) là chỗ ở của ý chí. 

Lá phổi là chỗ ở của trí tuệ. 

Tất cả đều nằm trong ngực, bụng, tài hoa khí phách đều nằm đấy. 

Ngực tối kỵ gồ nhọn như ức con gà, lười, hung dữ, hiếu sắc tham 
dam. 


Ngực nở nang, phong mãn, lồng ngực rộng rãi bằng phẳng chứng 
tỏ đảm thức khí độ lớn. Nếu óp ngan bần tiện. 


Bụng ví như cái lò nung nấu biến chế đồ ăn nuôi thân thể gồm ruột, 
dạ dày. 


Bụng tốt tướng phải tròn to, chắc xệ xuống phía dưới trông thanh 
khiết. Nếu bụng to phía trên gọi là cẩu phúc (bụng chó) nghèo hèn, 
ngu ngốc. 


199 



Hứa Phụ dạy rằng: 


- Bụng nhỏ mà xệ xuống đại phú. (Phúc tiểu nhi hạ, đại phú). 


Bụng to mà xệ xuống danh vang thiên hạ. (Đại phúc thuỳ hạ danh 
biền thiên hạ). 


Bụng lớn như đàn bà chửa tiếng tăm lừng lẫy. (Phúc như bão nhi, 
vạn quốc danh đề). 


Bụng như bụng chim sẻ, vô gia cư. (Phúc như tước phúc bần tiện 
vô ốc). 


Xem tướng bụng cần lưu ý mấy điểm tròn xệ, chắc. 


Nếu bụng bự núng nính nhiều mỡ hơn thịt, nhiều thịt hơn xương cốt 
thì lại là tướng bồi bàn, phổ ky. 


Bụng to cần rốn sâu lớn, nếu rốn lồi không tốt. 


Sách tướng có câu: “Tễ khả nạp quất”, rốn có thể nhét vừa quả 
quất, quý tướng. 


200 



LUẬN VÈ DỊ TƯỚNG VÀ PHÁ TƯỚNG 


Trước khi luận bàn độc giả hãy đọc câu chuyện dưới đây: 


- Đời vua Khang Hi nhà Thanh, có đại văn hào Kỷ Hiểu Lam tự là 
Văn Đạt, tài cao học rộng, một danh thần trong triều, giầu sang phú 
quý tiếng tăm lừng lẫy. 


Thế nhưng tướng mạo của ông lại rất tầm thường, tầm thường như 
một tên ăn mày. Cùng thời có vị thầy tướng, hết sức bất mãn đối 
với hiện tượng Kỷ Hiểu Lam, không rõ tại sao tướng thì tướng hành 
khất mà sự nghiệp lại là sự nghiệp đại thần nhất phẩm. 


Thầy tướng mới đổi danh đổi họ tìm cách tiếp cận Kỷ Hiểu Lam 
bằng cách xin vào làm gia nhân hầu hạ đại quan để gỉải đáp cho 
đựơc mối hồ nghỉ rất chướng mắt cho khoa tướng học. 


Cả năm trời đằng đẵng thầy tướng mới có dịp khám phá. Chiều 
hôm ấy gần giờ lên đèn, Kỷ Hiểu Lam trong thư phòng đọc sách. 
Thư phòng tối nhá nhem, thầy tướng thấy đôi mắt của Kỷ Hiểu Lam 
rất lạ, nếu người khác đã phải đốt đèn lên mới đọc được nhưng Kỷ 
Hiểu Lam không cần vì mắt của ông như có hai luồng ánh sáng 
phóng ra cho nên ông vẫn thản nhiên ngồi đọc. Thầy tướng bất giác 
kêu lên “Nguyên lai quý tại ư thử”. (À ra quý tướng là vậy). 


Kỷ Hiểu Lam nghe tiếng kêu quay mặt lại, mặt ông vòng ra đằng 
sau, mắt có thể tự nhìn thấy lưng mình. 


Thầy tướng nói: 


201 



-Xin đại nhân tha cho. Tôi là thầy tướng, vì thấy tướng mạo đại 
nhân vốn là tướng hành khất lại ở ngôi vị nhất phẩm, lòng nghi hoặc 
nên mới giả gia nhân để dò cho ra dị tướng nào đó mà tôi đoán 
quyết nhất định phải có. Nay đã tìm thấy nên kinh động đến đại 
nhân. Đại nhân có hai dị tướng, một là nhãn hữu quang thái, mắt 
phát ra quang thái, nhãn năng phản cố kỳ bối, quay mắt lại có thể 
nhìn thấy lưng, cả hai thuộc cách cục long hình, mười đục một 
thanh đại quý tướng. 


Trong khi hai người đang nói chuyện thì thân phụ của Kỷ Hiểu Lam 
ở ngoài bước vào, nghe thầy tướng nói Lam có tướng hành khất, cụ 
chợt nhớ lại việc cũ. Cụ nguyên là một viên ngoại gia tài to lớn, tâm 
tính trung hậu ưa làm điều thiện. Nhưng quá 40 tuổi vẫn chưa có 
con, nên cả hai vợ chồng ngày đêm cầu trời khẩn phật cho mình 
một người nối dõi. 


Một đêm kia, cụ Kỷ nằm mộng thấy người mặc áo xanh dẫn cụ đến 
ngôi đền nguy nga để gặp Quan Thánh Đế Quân, ngài bảo cụ: 


- Nhà ngươi tích thiện lâu đời, nay ta cho vợ chồng ngươi một đứa 
nhỏ. 


Nói rồi Quan Thánh Đế Quân đưa cụ ra ngoài vườn, trong vườn có 
lũ trẻ ăn mày quần áo rách tả tơi đang chơi đùa. Ngài vẫy tay gọi 
một thằng bé tới vuốt đầu nó giao cho cụ Kỷ. Vừa lúc ấy cụ Kỷ thức 
giấc. Cùng ngày này phu nhân viên ngoại mang thai sinh ra Kỷ Hiểu 
Lam. 


Đọc câu chuyện trên xin chú ý 2 điểm: 


-Dị tướng và mười đục một trong (thập trọc nhất thanh). 


Dị tướng là những điểm kỳ lạ mà người thường không có. 


Tỉ dụ, ông Hán Cao Tổ chân bên trái mọc 72 cái nốt ruồi, ông Lưu Bị 


202 



tay để xuôi dài quá đầu gối. 


Sách “Tướng Lý Hành Chân” có chép 1 bài phú về dị tướng của tiền 
nhân: 


Lưu tiên chủ thùy thủ quá tất hữu tam phần thiên hạ chi chứng... 


Tần Cối đăng đàn bái tướng vì mắt phát dạ quang. Trần Bình mặt 
sáng như ngọc thân cư cửu đỉnh. Vệ Thanh nhờ cái trán gan úp mà 
thực lộc vạn chung. Lông mày vua Nghiêu hiện bảy màu. Mắt vua 
Thuấn hai con ngươi. Vua Văn Vương ngực nổi bốn vú. Đức Khổng 
Tử mắt lớn miệng rộng. Mã Chu vai chim ưng, vương tá Đường 
triều. Vương Đôn mắt ong, tiếng báo tất bị người giết. Đổng Trác 
rốn lớn có thể nhét ba trái quít. Bà Lã Hậu âm mao dài quá gối. Lã 
Đồng Tân đắc đạo thành tiên do hạc hình qui tức. Lưng rồng mắt 
phượng Quách Phần Dương xuất tướng nhập tướng... 


Dị tướng có thể cực tốt có thể cực hại. Nhưng theo kinh nghiệm 
phần lớn dị tướng đem đến sự tốt nhiều hơn sự hại. 


Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn 
hiện thành nghi biểu vóc dáng. 


Tướng pháp cổ nhân phân định bảy nghi biểu dị tướng gồm có: 


- Tướng hình dung cổ quái 


- Tướng hình dung tú lệ 


- Tướng hình dung non (như lá chuối non) 


- Tướng hình dung thanh kỳ 


Thanh kỳ, tú lệ, cổ quái tốt. Non cực xấu, yểu tướng. Đa số dị tướng 


203 



là kết quả của nguyên tắc thập trọc nhất thanh (mười đục một 
thanh). 


Sách dạy rằng: 


“Tiện trung hữu quý năng tác cao quan” (trong tiện có quý làm quan 
cao) 


Thế nào là tiện trung hữu quý? 


“Thần Tướng Toàn Biên” viết: 


- Trán nhỏ mà vuông thẳng, mắt nhỏ mà sáng trong, mũi nhỏ mà 
sống mũi cao thẳng, tai nhỏ mà triều miệng, bụng nhỏ mà xệ xuống, 
miệng nhỏ mà đỏ hồng như tô son, thân nhỏ mà tam đình đều đặn 
ngay ngắn, môi cong mà răng như chuỗi ngọc. 


Như vậy là đục mà có thanh. 


Nếu trán rộng mà cằm lẹm, xương cốt cao tủng mà da dẻ thô, ngực 
rộng mà lưng có rãnh, đi đứng đường bệ mà tiếng nói như ngựa hí, 
lưng dầy mà ngón tay que củi, tai lớn đầy đặn mà bước đi ẻo lả, 
lưỡi đỏ mà miệng thổi lửa, đầu dài mà eo gẫy gập, ăn nói ôn tồn mà 
tinh thần si ngốc, người to lớn mà tiếng lí nhí, mặt ngắn mà mắt quá 
dài. 


Như vậy thanh mà kèm theo đục. 


Thà đục mà có thanh còn hơn thanh kèm theo đục. 


Thế nào là thập trọc nhất thanh? 


204 



Lã Văn Đức khi sinh ra tướng mạo xấu xí đến nỗi cha mẹ phải 
mang dấu đi, không muốn cho ai trông thấy sợ họ chê cười. Lúc lên 
mười tuổi có vị cao tăng gặp Đức lấy làm kỳ lạ tìm đến bảo cha mẹ 
Đức rằng: 


- Thằng bé có mắt lộ kim quang (ánh sáng như vàng) ngày sau ở 
ngôi vị tôn quý. 


Mười cực xấu mà có một cực tốt thì một cực tốt sẽ xóa bỏ mười 
cực xấu. 


Đó là nguyên tắc “Nhất quý để cửu tiện” của tướng học. 


Nếu thập thanh nhất trọc (mười thanh một đục) thì lại là phá tướng 
rất nguy hại. 


Đã thanh phải thanh toàn. 


Tư Mã Đức Tháo coi tướng cho Triệu Tử Long nói: 


- Tướng quân có phúc tướng, trên mặt hiện năm loại kỳ tướng, cuộc 
đời sẽ được toàn trung toàn tín, chết an nhiên. Bộ tứ độc liên tiếp 
lưu thông công danh đến bạc đầu. Đôi mắt sáng trong suốt đứng 
giữa tên đạn cũng không bị thương. Vóc dáng hiên ngang, hòa nhã, 
trí cao gan dạ nhưng nhân từ. 


Như tướng Triệu Tử Long là thanh toàn. 


Nếu mười cái thanh gặp một cái đục sẽ xóa bỏ hết mười thanh. 


Một đục ấy tướng học gọi bằng danh từ phá tướng. 


Phá tướng có ám phá và minh phá. 


205 



Minh phá hiện nổi ra bên ngoài. Tỉ dụ, người cao lớn vai to, trán 
rộng, thân thể nặng khôi vĩ nhưng bị cái cằm lẹm. 


Còn ám phá tiềm ẩn bên trong. Tỉ dụ thể mạo đáng bậc nhất phẩm 
nhưng hình hôi hám, mồ hôi thường tiết đêm ngày bất kể nóng, rét 
hoặc nằm ngủ hay nói mê nói sảng liên miên. 


Cuối Thanh triều, tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Minh Kỳ rất 
thích khoa tướng mệnh học, thường triệu thỉnh các nhà tướng số 
khắp nơi về đàm luận. 


Có người cho biết ở chùa Hải Động vùng Hà Nam, một vị sư trụ trì 
tên là Trí Quả giỏi xem tướng lắm. 


Trương Minh Kỳ muốn thử tài bảo gia nhân là Ngô Trung hóa trang 
làm tổng đốc Lưỡng Quảng đi với quân hầu nghi tướng tới chùa Hải 
Động vãn cảnh. Sở dĩ ông chọn Ngô Trung vì Ngô Trung trông dáng 
vóc hậu trọng khác với ông tướng mạo xấu xí. Trung vào chùa lễ 
phật xong mới nhờ hòa thượng coi tướng. 


Hòa thượng nhìn Ngô Trung một hồi chắp tay vái mà nói: 


- Ngài thực là nhất phẩm đại nhân, tuy nhiên, xem tướng cao quan 
chúng tôi chỉ xin ghi vào trong giấy, nói thẳng e vô lễ. 


Dứt lời hòa thượng xin cáo vào nhà trong, viết mấy chữ nhét vào 
phong bì cho chú sa di cầm đưa cho Ngô Trung. 


Ngô Trung mang về cho Trương Minh Kỳ mở ra thì thấy có đề mấy 
chữ: 


206 



Đầu đại vô gi ốc 
Phú đại vô thác 
Phi quan phi loạn 
Phú gia nô bộc. 


Nghĩa là: 


Đầu lớn không có góc cạnh 
Bụng to mà lùng bùng 
Chẳng quan chẳng cách 
Chỉ là đầy tớ nhà giầu. 


Trương Minh Kỳ vỗ án cười ha hả, thầm phục Trí Quả hòa thượng 
thật tinh đời. 


Nửa năm sau, Trương Minh Kỳ cải dạng anh lái buôn đến chùa Hải 
Động nhờ hòa thượng xem cho vận mệnh hanh thông, tương lai ra 
sao? 


Ngắm Trương rất lâu, hòa thượng Trí Quả nói: 


- Nhìn tướng mạo ông toàn thấy ngoại biểu cô hàn nhưng nghe 
tiếng ông nói âm vận lại dị thường, thanh lãng kỳ lạ, ông có tướng 
dung tục mà kèm theo thanh. 


- Ông có thể cho tôi xem ám tướng để quyết định lời đoán được 
không? 


Trương Minh Kỳ gật đầu, xem xong ám tướng, hòa thượng phê vào 
giấy: 


Chu thân cô hàn tướng 

Đỗ nội độc hữu tứ phương trường 

Vị cực đại thần 


207 



Xuất tướng nhập tướng 


Nghĩa là: 


Toàn thân đều một tướng cô khổ bần hàn 

Chỉ bộ ruột trong bụng hình vuông 

Tất ở ngôi vị đại thần xuất tướng nhập tướng. 


“Đỗ nội tứ phương trường” là cái tướng mà trong “Nam Hải Dị 
Nhân” có nói ông Mạc Đĩnh Chi ỉa cứt vuông vậy. 

Tướng mệnh khảo luận 


- 0 - 

HỎI ÔNG HƯ HƯ Tử 


Hư Hư Tử là một trong những bậc tôn sư về tướng học thời cổ. 

Hỏi: - Trời tạo sinh con người muôn vạn hình thái khác nhau từ 
tướng mạo đến tính tình, cái lý của tạo hoá có thể biết được chăng? 

Hư Hư Tử đáp: - Người nào do khí thanh nhẹ sinh ra thì hiền quý, 
người nào do khí nặng đục sinh ra thì ngu độn. Có người xuất sinh 
từ trời đất hoặc dưới mồ chui lên, có người thuộc cõi thần tiên, cõi 
tinh linh, cõi tu hành, có người đội hình súc vật bởi kiếp luân hồi. Bà 
Khánh Đô giao hợp với Xích Long (Rồng Đỏ) sinh ra vua Nghiêu. Ác 
Đăng thấy cầu vồng mà đẻ ra vua Thuấn. Đại Nhiệm mộng gặp 
Trường Nhân sinh ra Văn Vương, bà Nhan Vi cảm Hắc Đế mà hoài 
thai Khổng Tử. 

Hỏi: - Bởi nguyên nhân nào mà người thì quý như vẩy ròng, người 
thì lại hèn như lông trâu, lông ngựa? 

Đáp: - Đất nhiều vàng ngọc ít, cỏ bụi nhiều gỗ quý ít, hiền ngu, thọ 
yểu, phú quý bần tiện nào khác gì cái lý thiên nhiên. 


Hỏi: - Sách Ma-Y dạy: “Hữu tâm vô tướng, tướng tuỳ tâm sinh, hữu 
tướng vô tâm, tướng tuỳ tâm diệt”. Đó là do hành động của thiện ác 
mà ra. Xem tướng thiện ác thế nào? 


208 


Đáp: - Trước xem khí sắc, sau nhìn vết và nốt ruồi. Kẻ làm thiện từ 
thiên đình trở xuống ấn đường, lệ đường đều có khí sắc vàng hồng 
sáng nhuận. 

Hỏi: - Còn kẻ làm ác thì sao? 

Đáp: - Trông thấy trệ khí ở thiên đình, phế khí ở lệ đường, mắt 
phảng phất màu trắng đục, mặt xanh như tàu lá; mắt đen như bùn, 
mặt vàng như nghệ, mặt đỏ gay gắt. Nặng thì vận xấu tám năm, nhẹ 
thì ba năm. 


Hỏi: - Tướng có biến không? 


Đáp: - Tướng thường biến theo Tâm. Theo lời Quỷ Cốc Tử nói: 

“Hữu tâm vô tướng, tướng tuỳ tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng 
tuỳ tâm diệt; hữu tâm hữu tướng, tướng bất tuỳ sinh; vô tâm vô 
tướng, tướng bất tuỳ diệt”. 

Hỏi: - Thế là nghĩa làm sao? 

Đáp: - Giả sử như một người có tướng bần cùng, người ấy vốn 
thuộc ác loại, nay hãy giác ngộ những lỗi lầm ngày trước, lập tâm 
làm điều thiện có thể biến thành tướng no đủ. Thế là hữu tâm vô 
tướng tướng tuỳ tâm sinh. Giả như một người có tướng phú quý mà 
hoang phí tác ác, tham lam tàn nhẫn, tướng sẽ biến thành hình thái 
bần cùng. Thế là hữu tướng vô tâm, tướng tuỳ tâm diệt. Giả như 
một người khốn khổ, vất vả, tự biết oan nghiệt tỉnh ngộ không làm 
điều ác, nhưng vẫn còn khốn khổ là vì oan nghiệt quá nặng. Tuy 
nhiên ác căn sẽ biến cải dần dần. Thế là hữu tâm hữu tướng, tướng 
bất tuỳ sinh. Giả như một người có tướng an lạc, phúc lộc mà lòng 
lang dạ thú, quỷ quyệt, dối trá nhưng vẫn sống phú quý là bởi cái 
đức ông cha chưa tuyệt, căn cốt còn cao. Sau này nó sẽ báo ứng 
vào đời con, đời cháu, dần dần phúc thọ mất đi. Thế là vô tâm vô 
tướng tướng bất tuỳ diệt. 

Hỏi: - Hình như vậy, cái biến của sắc thế nào? 

Đáp: - Cốt cách răng lợi, tinh thần và tính tình dễ biến vằn vệt; nốt 
ruồi, da dẻ, râu tóc còn dễ biến hơn, không phải chỉ có khí sắc biến 
thôi đâu. Cốt cách biến thấy ngay trên đầu, trên trán, trước khuyết 
hãm nay đầy đặn; trước lép xẹp nay nở nang hoặc ngược lại. sống 
mũi đang bằng phẳng bỗng gồ lên thành khúc. Răng đang đều đặn 
bỗng rụng thành sơ lậu. Hình thể trước kia ẻo lả nay cứng cáp. 

Cằm trước không râu nay râu mọc ra. Mắt trước sáng trong bây giờ 
bỗng mờ đục. Tính tình trước kỳ quặc nay khoát đạt, trước nóng 


209 



nảy nay hoà thuận. Da dẻ trước nhuận mịn nay thô sáp. Tất cả đều 
là biến. Nếu ác mà biến thành thiện, mọi sự như ý; thiện mà biến ra 
ác, mọi việc toả bại. 

Hãy xem những người trong vòng công danh, hễ lúc nào rồng mây 
gặp hội tất thần khí sáng suốt, dung mạo oai nghiêm, bao nhiêu cái 
khí hàn toan đi đâu mất hết. Đó chẳng phải là biến ư? Hãy xem 
trong đám quan trường, một sớm kia ngôi cao chức trọng thì như 
con hạc đứng giữa đàn gà, một chiều mất chức thì tuy cốt cách 
chưa thay nhưng dung mạo đã đổi. Hãy xem bao người dân dã, 
thương nhân. Đắc ý thì cốt khí lẫm lẫm, tinh thần bột bột, chí đắc ý 
mãn, xem như dưới mắt chẳng còn ai. Đến khi thất chí bại nghiệp 
thì cốt khí rúm ró, tinh thần tịch mịch, đang mập thì trở nên gày gò, 
đang trẻ bỗng già xọm, đang khoẻ khoắn bỗng yếu nhược, đang 
cứng rắn thành èo uột. Đó chẳng phải là biến ư? 

Hỏi: - Có trường hợp tự dưng không chuyện gì mà tướng biến 
chăng? 

Đáp: - Biến chứng có nhiều loại. Bỗng nhiên biến, sau cơn ốm đau 
biến, do xứng tâm khoái ý mà biến, vì thất chí thoái bại mà biến. 

Hỏi: - Bậc thánh hiền ai không tận thiện, thế tại sao lại có người yểu 
táng, ác tật, nghèo đói, bỏ vợ? Văn Vương tâm đại thiện, suốt đời 
lấy việc giáo hoá Di phong làm vui, mà bị giam cầm ở Dữu Lý. Bá Di 
Thúc Tề liêm chính, đức hạnh mà bị chết đói. Khương Tử Nha giỏi 
giang thao lược mà ngồi câu mãi ở sông Vị. Cam La mười hai tuổi 
đã làm tướng suý rồi chết yểu. Lại có bọn trộm cướp cực ác, cực 
hung mà sống rất thọ. Tại sao? 

Đáp: - Đó cũng là cái lý của tạo hoá, chớ quá câu nệ. Thánh hiền thì 
cũng không thoát khỏi cái lý Ngũ hành. Đến trời đất kia còn mờ tỏ, 
băng hoại tài bồi huống chi là con người. Thánh hiền là tinh hoa, 
nên dù chết như Bá Di Thúc Tề nhưng danh nêu quốc sử, hồn 
phách thăng hoa, khác với cái chết của lũ phàm tục. 

Hỏi: - Tính tình con người muôn hình vạn trạng tại sao? 

Đáp: - Tính tình do nguyên thần tạo ra, thanh, trọc, cao, hạ, thiện, 
ác ở bên trong thế nào thể hiện ra bên ngoài thế ấy. 

Hỏi: - Thế nhân đa số tính tình vội vã cao ngạo. Tại sao? 

Đáp: - Cao ngạo vội vã là điều đại kỵ trong tướng cách. Đem tính 
vội vã cao ngạo để trị quốc, trị gia, xử thế tiếp vật đều không nên. 


210 



Vội vã thì hoạ càng đến nhanh. Cao ngạo tự thị bất hợp nhân tâm, 
giàu kiêu cái giàu, sang vênh vác cái sang, tài thích khoe tài, nghèo 
tự cho mình chí lớn tất cả đều vô lối và vô ích. ông Mạnh Tử nói: 
“Hãy kiên trì, chí mình nhưng đừng có khí hung bạo. Nếu để bạo khí 
động cái hoả tam muội sẽ bốc lên đốt tạng phủ làm hại nguyên 
thần.” 

Hỏi: Học thức đỗ đạt có thể thấy được không? 

Đáp: Mi cao, nhĩ cao tủng, sống mũi phục tê chạy lên trán, tướng 
trạng nguyên. Mắt sáng sủa khí ôn hoà, thần thanh cao, tướng bảng 
nhãn. Tiến sĩ xem mi, cử nhân xem mắt câu đó sai, dù cho mi tốt 
nhưng mắt đục làm sao đỗ tiến sĩ? Dù mắt đẹp nhưng mi thô làm 
sao đỗ cử nhân? Nên sửa lại là Tiến sĩ thần đa tĩnh, đa uy - Cử 
nhân đa tú, thần vượng. 

Hỏi: Người kia ở địa vị công khanh mà tại sao không có thấy tướng 
quý? 


Đáp: Công khanh vị rồi, ít ngày sau tướng sẽ hiện lên. Tại vì ta 
chưa phát hiện được ẩn tướng vậy. Phàm người nào sinh ra đầu to, 
trán rộng, cốt mạnh hơn nhục, thần sáng hơn hình, thân dài, mặt 
dài, chân tay dài rõ là mộc hình. Mộc bình thuờng không có cái uy 
bong ra bên ngoài làm người sợ nhưng tinh thần tàng ẩn rất quý. 

Hỏi: Người kia tai quăn queo, luân quách phản thế mà làm quan to. 
Người này tai tốt, luân quách phân minh thế mà chỉ làm lái buôn. Tại 
sao? 

Đáp: Người hèn không có mắt quý, quý tướng không ở nơi tai. Nếu 
người kia trán rộng, mi sáng, quyền cao, bước dài, mắt có thần uy, 
ngồi vững như đá, đứng nhẹ như mây, quan chức cao là đúng. Còn 
người này trán ám thần đục, quyền thấp tay thô, riêng nhờ cái mũi 
ngay ngắn thì làm lái buôn chứ sao. 

Hỏi: Cái tướng người kia không có cao lớn, không hiên ngang tại 
sao lại sớm đường công danh? 

Đáp: Tại người đó kiêm hình Thổ cách, nhờ lý tương sinh của ngũ 
hành. Các bộ vị cân xứng, trán thẳng, ấn đường sáng, mi thanh 
mục tú, thần tĩnh khí hoà, tiếng nói ưởng lượng. Tuy không có vẻ 
hùng vĩ nhưng thường là loại quyền cao chức trọng. 

Hỏi: Có người trước giàu sau nghèo, có người trước nghèo sau 
giàu. Tại sao? 


211 



Đáp: Xem tướng giàu trước hết phải đi tìm có tướng nghèo không? 
Nhiều tướng nghèo mà ít tướng giàu thì người ấy lúc đầu tiếng nói 
to lớn thanh cao, càng về sau tiếng nói cứ nhỏ dần yếu ớt và thô 
đục, tinh thần trước sáng sau mờ. Đó là tướng trước giàu sau 
nghèo. Xem tướng nghèo trước hết phải đi tìm xem có tướng giàu 
không? Tướng nghèo ít mà tướng giàu nhiều thì người ấy lúc đầu 
tiếng nói yếu ớt sau càng to lớn thanh tao, tinh thần trước mờ sau 
sáng. Đó là tướng trước nghèo sau giàu. 

Hỏi: Có người nghèo rồi sau giàu, ít lâu sau lại trở về nghèo. Tại 
sao? 

Đáp: Người ấy vốn nhiều tướng bần khổ, nhờ một vận hoạch tài 
hoặc một số tiền phi nghĩa mà sắc khí tốt lên ở cung tài bạch. Nếu 
các bộ vị vận hạn chắc chắn có thể được năm năm hay tám năm. 

Hỏi: Nhà cự phú kia tướng mạo cao lớn, mập mạp có phải là cách 
thuỷ sinh mộc không? 

Đáp: Đúng vậy, nếu là tướng tốt còn phải ngồi như cây tùng, đứng 
như dây cung (thẳng), đi như gió nhẹ, nói như chuông đòng, lưng 
gồ lên, bụng xệ xuống. 

Hỏi: Người kia thân hình đầy đặn, nhưng ngắn lùn, trán vát, bước 
dài bước ngắn, tiếng nói tầm thường. Tại sao giàu? 

Đáp: Thân hình đầy đặn là tướng giàu. Cao, lùn bất kể trán vát, 
bước loạng quạng là tướng dư ăn dư mặc nhưng hèn. Thêm nữa, 
nếu người ấy lùn mà lòng đôn hậu, lưng to như rùa là thổ hình 
thành, tiếng nói oang oang là thổ âm thành, tướng đại phú. 

Hỏi: Có người nọ làm chức Châu Mục, trông nhiều vẻ đàn bà. Thế 
là tướng gì? 

Đáp: Tướng nữ chuyển nam thân rất quý. Nhưng đừng có hình tiện, 
đừng có ỏn ẻn nữ thanh mới thật quý. Nếu ỏn ẻn, thân mình quá 
yếu ớt, thướt tha nữ đa nam thiểu là yểu tướng (Hoặc là tướng 
đồng đực gian hoạt). 


Hỏi: Người kia tướng mạo khôi ngô, quần áo tề chỉnh trông đường 
đường trượng phu. Tại sao danh phận chẳng ra gì? 

Đáp: Tại vì người ấy có tướng ngũ trọc (năm thứ đục) là con tim ô 
trọc, mắt ô trọc, tai ô trọc, miệng ô trọc, tay ô trọc. 


212 



- Con tim người ta gọi linh đài, nay gặp việc không biết làm, lâm sự 
bất quyết, lý không minh, tính không linh là tâm ô trọc. 

- Con mắt, cửa ngõ của tinh hoa thân thể, nhìn không rõ, nhận 
người không hay, thần bất linh là nhãn trọc. 

- Miệng phải có tài hùng biện, cao đàm khoát luận mà nay nói chẳng 
nên lời, đầu đuôi lộn xộn là khẩu trọc. 

- Tay có thể gảy đàn, viết chữ rồng bay phượng múa, nếu tay lúng 
túng vụng về là thủ trọc. 

- Tai nghễnh ngãng, nghe gì quên nấy là nhĩ trọc. 

Phạm vào tướng ngũ trọc thì thân thể khôi vĩ, quần áo chỉnh tề để 
làm gì? 

Hỏi: Tướng ngũ trọc hiện lên như thế nào? 

Đáp: Tóc mọc thấp lấp trán, lông mày đè vào mắt, hai mắt đục mờ, 
hai tai cửa nhỏ, ấn đường bó hẹp, miệng nhỏ môi trắng, tóc rậm da 
sáp, mặt không thành quách. 

Hỏi: Người kia khá thông mẫn, tại sao đọc sách bất thành, mưu lợi 
chẳng được? 

Đáp: Mắt sáng, con ngươi linh hoạt là người thông mẫn nhưng trán 
như quả trứng gà, tìm đâu ra danh, cằm lẹm, mũi như mỏ vẹt, lấy 
đâu ra lợi. Tiếng nói như thanh la vỡ, suốt đời chạy ngược chạy 
xuôi. 

Hỏi: Tướng đoản mệnh và trường mệnh ra sao? 

Đáp: Người tướng thọ bao giờ tinh thần cũng tàng tụ, có phong thái 
như cây tùng, cây bách cho nên sống lâu mà không sợ sương tuyết. 
Người đoản mệnh thì thần tán, lộ, mảnh mai như hoa, như liễu dễ 
gãy không chịu được tuyết sương. Đại ý như thế, còn phải coi 
tướng bộ vị nữa. 

Hỏi: Tiên sinh từng đoán người kia trước nghèo sau giàu. Nay tôi 
thấy rất đúng. Vậy tiên sinh căn cứ vào đâu? 

Đáp: Tướng pháp nói rằng: “Ăn nói lưu lợi không bao giờ bị nguy 
khốn”. Người ấy đầu mũi nở nang, địa các (cằm hàm) lớn rộng đầy 


213 



đặn, tâm thuật chính trực, mắt trông tỏ tường, tai nghe tỏ tường, 
tâm hiểu tỏ tường. Chỉ vì bộ vị thượng đình khí sắc còn hãm, phải 
đợi hành vận ngoài bốn mươi sang vận mũi thì phát. 

Hỏi: Người kia tướng mạo đầy phúc trạch, tính tình lại ôn tĩnh, lẽ ra 
thọ mới phải, tại sao lại yểu táng? 

Đáp: Người ấy đành rằng tướng phong mãn phúc trạch nhưng tính 
tình ôn tĩnh không phải là chân tĩnh mà là vô thần, tướng pháp nói: 
“Ngồi lặng đi như thế gian này chẳng còn ai, nhất định chết sớm”. 

Hỏi: Tiên sinh nói người kia hay bị ghét bỏ, tại sao? 

Đáp: Tại môi không che được răng, thái độ bất hòa nên dễ chiêu 
hiềm. 

Hỏi: Bọn nha môn công sai chốn phủ đường, có thành tướng hay 
không? 

Đáp: Có chứ. Phần lớn cổ dài, tay thon thường là công chức bàn 
giấy. Tiếng lớn quyền nhọn, tay chân các ông lớn. Lưỡng quyền 
ủng thũng, mặt vênh, ngực gồ, ưa quát tháo, lấy râu làm uy là bọn 
vệ sĩ. 


Hỏi: Tiên sinh bảo người kia lúc về già tất phá bại, nay quả đúng 
thế. Tại sao? 

Đáp: Phàm những ai bộ phận trung đình dài, mũi nở nang cao, lưng 
dầy, mắt có thần nhưng lúc đi đầu đâm đằng trước, gót chân không 
đặt xuống đất, thế nào về già cũng bán hết ruộng vườn. 

Hỏi: Người kia mắt, tai, miệng, mũi đoan chính, ai cũng nói về sau 
sẽ phát đạt vượng tử, tiên sinh đoán cô bần, nay quả nhiên, xin tiên 
sinh cho biết tại sao? 

Đáp: Hình tốt mà tinh thần khuyết, lệ đường thâm hãm, bước đi lệch 
lạc cho nên cô bần. 

Hỏi: Người kia có sáu con trai, tiên sinh lại đoán lúc chết không ai 
chống gậy, tại sao? 

Đáp: Vì nam nữ cung sâu hãm, miệng thổi lửa, luôn luôn mắt ướt lệ 
về già cô độc. 

Hỏi: Người kia tướng mạo hổ hình toàn, lẽ ra phải cự phú hưởng 


214 



phúc lâu dài, tại sao suốt đời long đong? 

Đáp: Sách tướng có dạy “Thượng đoản hạ trường hề nhất sinh tung 
tích phiêu bồng”. Bởi vì chân dài hơn thân mà ra vậy. 

Hỏi: Bọn tu hành, tăng lữ có phân phú quý, bần tiện hay không? 

Đáp: Sao lại không? Dù trong tăng đạo đi nữa cũng vẫn có phú quý, 
bần tiện. Sư mà mắt sáng, đầu tròn, tai cao, mũi nở tất người đời 
trọng vọng, của thập phương dư ăn dư dùng. 

Hỏi: ở trong tiệm kia có kẻ tướng mạo khôi vĩ, tay đầy, mắt sáng thế 
mà phải đi làm cho người, tại sao? 

Đáp: Tại mũi nhỏ trán lệch, tay không có móng tay hoặc tay cụt 
ngủn, tai mọc thấp, thần khí đoản. 

Hỏi: Lưng mỏng, vai so có phải là tướng nghèo không? 

Đáp: Tướng nghèo rất nhiều chẳng cứ lưng mỏng vai so. Nhưng 
tướng nghèo mạt trông như con gà đứng trong mưa. 

Hỏi: Tôi nghe nói tướng pháp dạy: mi thanh mục tú là tướng quý, 
lưng đầy đi như ngỗng là tướng giàu. Nhưng tôi lại thường thấy 
trong đám hạ lưu không ít người mi thanh mục tú, tại sao? 

Đáp: Mi thanh mục tú cần phải đi đôi với thần uy bộ vị tương xứng. 
Nếu mi thanh mục tú mà thái độ nịnh bợ, hay nũng nịu thì chỉ là kẻ 
có đôi chút thông minh nhưng hạ tiện. 

Hỏi: Bọn trộm cướp thường có hổ hình tướng, trong khi theo tướng 
pháp, hổ hình tướng là tướng cực quý, tại sao? 

Đáp: Hổ hình tướng cũng có nhiều loại. Kháo sơn hổ, toạ sơn hổ, 
xuyên sơn hổ, xuất sơn hổ và thất sơn hổ. Trộm cướp thuộc loại 
thất sơn hổ, ví như con hổ bị lùa khỏi núi. 

Hỏi: Hổ hình tướng phân ra nhiều loại. Vậy phượng hình, long hình, 
hạc hình cũng vậy ư? 

Đáp: Phải. Mắt phượng có ba loại: Mắt đan phượng, mắt phượng 
ngủ, mắt phượng hót, đều chủ quý. Duy mắt phượng ngủ thường là 
võ tướng xuất thân khi sau biến ra chức. Hình long có ba loại: phi 
long, du long và khốn long. Khốn long bao giờ cũng phát đạt rất 
muộn. Hình hạc cũng có ba loại: hạc đậu, hạc bay và hạc đi. Chỉ có 


215 



hạc đi mới đại phú quý. 


Hỏi: Bọn hạ tiện có những kẻ môi hồng, răng trắng lưng đầy, eo 
tròn, da dẻ mịn màng. Tướng tốt mà hạ tiện. Tại sao? 

Đáp: Bọn đó nhờ dinh dưỡng, nhờ ăn không ngồi rồi mới có những 
tướng ấy, thời gian ngắn ngủi như kiếp con thiêu thân, đáng kể gì. 
Cũng là một loại tiện tướng. 

Hỏi: Nói chung chung thì tiện tướng ra sao? 

Đáp: Hình đẹp hơn thần, thịt nhiều hơn xương, dáng ẻo lả, thần bạc 
nhược, ưa được an ủi vỗ về. 

Hỏi: Tiên sinh đoán người kia bị vợ bỏ. Tại sao? 

Đáp: Xem ở thiên môn bộ vị (đuôi mắt ra thái dương) có vệt chữ 
thập. 

Hỏi: Tướng người kia bộ vị bình ẩn, vì lẽ gì mà đi ăn mày? 

Đáp: Vì người ấy nói không thành tiếng, đôi mắt đục như mắt con 
cá, đen trắng không phân minh, xương khô, hình cơ hàn cho nên đi 
ăn mày. 

Hỏi: Người kia mũi nở cao, mi mục tú lệ, tinh thần thanh sáng, tiếng 
nói ưởng lượng, tướng mạo có thể gọi là đường đường. Thế mà 
chết yểu, tại sao? 

Đáp: Tại vì cốt bối, hãy xem cái lưng người ấy xương khô lộ, tướng 
mặt tốt mà tướng lưng cô bần nên hư danh, vô thọ. Hoặc người 
thanh, tay thô rất xấu. 

Hỏi: Những người chết oan uổng, tướng cách thế nào? 

Đáp: Những người ấy, mắt trắng nhiều hơn đen, ít hay nhiều nhìn 
xuống, môi cong hoặc mặt trông như khóc, hoặc tinh thần mông 
muội, nói trước quên sau, đang nói điều nọ xọ ra điều kia, nói câu 
chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. 

Hỏi: Tiên sinh nói vì tinh thần hôn ám nên uổng tử. Vậy có người 60 
tuổi đầu còn treo cổ tự sát là tại sao? 

Đáp: Người 60 tuổi còn treo cổ tự sát là vì mắt tứ bạch hoặc dưới 
mắt có răn trông như cái lưới, hoặc môi co. 


216 



Hỏi: Người chết đuối tướng thế nào? 


Đáp: Có hắc khí chạy vào miệng. 

Hỏi: Sách nói tướng đi rất quan trọng, kẻ tiểu nhân thì thân nhẹ 
bước nặng, thế thân nặng bước nặng thì sao? 

Đáp: Chỉ có thân nhẹ bước nặng là bần tiện mà thôi. 

Hỏi: Thế gian lắm kẻ giảo quyệt, làm đầy tớ thì ăn mặc bảnh bao 
hơn ông chủ, làm ông chủ lại mặc xuềnh xoàng để dấu của. Làm 
thế nào để nhận ra? 

Đáp: Không khó. Quý nhân tất đầu tròn, trán cao, tai cao, tinh thần 
thanh sáng, tiếng nói ưởng lượng. Còn hình dáng tiểu nhân thì đầu 
nhọn, mắt đơ, tai thấp, ngón tay thô, trán hẹp. Sách có câu: Muốn 
ăn đò của người sang thì phải có tướng mạo người sang là vậy. 

Hỏi: Râu ria người kia cân xứng, tiên sinh bảo nên cạo đi là nghĩa 
làm sao? 

Đáp: Khi nào thần sắc kiển trệ thì nên cạo râu cho bớt hãm. 

Hỏi: Có thể biết thời vận qua tướng được không? 

Đáp: Mất hay được do ở khí sắc. Trông khí sắc có thể biết thời vận. 

Tướng mệnh khảo luận 


-p- 

LUẬN VÈ HÌNH CỤC NGŨ HÀNH 


Xem tướng đến bậc cao là xem hình cục ngũ hành và khí sắc. 


Hình cục ngũ hành là gì? 


Con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng của ngũ hành chi khí để thành 
hình cục, thành khí sắc, thành bộ vị. 


217 


Ngũ hành là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nghĩa là năm yếu tố căn bản 
của thiên nhiên. 


Tướng được toàn hình cục ngũ hành hoặc theo lý sinh của ngũ 
hành là cực quý. Nếu khắc thì nguy hại. 


Lý sinh của ngũ hành là: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, hỏa sinh thổ, 
thổ sinh kim. 


Khắc là: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, 
hỏa khắc kim. 


Người hình kim thì vuông chắc, da dẻ trắng, xương lớn thịt đầy (nếu 
xương nhỏ thịt nhiều, ngồi càng lâu càng nặng, tiếng nói vang vang) 
là kim cục toàn. 


Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải 
không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú. Gầy gò nhưng 
cân vẵn nặng. Nếu lưng quá mỏng là hỏng. Mộc hình phải khoẻ thì 
mới mong làm cột trụ. Tinh thần sảng trực, da dẻ xanh hay đen là 
mộc cục toàn. Người thủy hình thân thể tròn nặng, mập chắc, lưng 
ụ lên, bụng xệ, đi rất nhanh như nước trên cao chảy xuống, da dẻ 
đen hay trắng là thủy cục toàn. Người hỏa hình da ngăm ngăm 
nhiều sắc đỏ, động tĩnh bất thường, ngồi lâu không mệt, xương cốt 
như có ngọn vút lên trên, dưới lớn trên nhỏ là hỏa cục toàn. Người 
thổ hình thân thể mập mạp, đôn hậu, da dẻ hồng pha vàng, tính tình 
điềm đạm, xương lớn thịt đầy là thổ cục toàn. 


Được toàn cục tướng thì đại phú, đại quý. 


Có bài thơ cho dễ nhớ (bài này trích từ sách “Tướng Lý Hành 
Chân”). 


Mộc sưu, kim phương thủy chủ phì 
Thổ hình thân hậu bối như qui 
Thượng tiêm hạ khoát danh vi hỏa 
Ngũ danh nhân hình tử tế suy 


218 



nghĩa là: 


Mộc gầy kim vuông thủy mập phì 
Thổ hình đầy đặn lưng linh qui (con rùa) 
Dưới rộng trên nhọn là hình hỏa 
Năm vẻ nhân hình cứ thế (mà) suy 


Hình cục ngũ hành tối kỵ: 


- Kim mộc đi đôi. 

- Thủy hỏa đi đôi. 

Luận hình cục cứ chọn theo số nhiều. 

- Gầy là mộc. 

- Vuông vắn là kim. 

- Mập mập là thủy. 

- Nhọn là hỏa. 

- Dầy chắc là thổ. 

- Nên tương sinh đừng tương khắc. 

Kim hình được kim cục gặp thổ hay vì thổ sinh kim. 
Thổ hình được thổ cục gặp hỏa tốt vì hỏa sinh thổ. 


219 



Người hình kim mà da đỏ hồng thì tiền bạc hư hao như hỏa đốt kim 
(hoa khắc kim). 


Người hình mộc mà da trắng bạch thì tiền bạc tiêu ra như nước, 
như dao chém gỗ (kim khắc mộc). 


Hình cục ngũ hành nếu toàn mới đại phú, đại quý nếu pha dù tương 
sinh cũng kém đi. 


Sách “Thần Tướng Toàn Biên” có thơ rằng: 

Tú Lệ vi kim cốt hựu thanh 
Tị cao phong khởi quán thiên đình 
Ngữ ngôn ưởng lượng như chung cổ 
Tự thi triều trung hữu đại danh. 

nghĩa là: Dáng người thanh tú trắng trẻo, xương cốt thanh nhã là 
hình kim. Mũi cao âm thanh ưởng lượng như chuông đòng thì tất 
phải có đại danh nơi triều đường. 


Quảng trường vi mộc nhược lan can 
Hình tự thanh tùng nại tuế hàn 
Phương tiện sở vi tâm tính hoãn 
Tự nhiên lân vật tác thanh quan 


nghĩa là: Người dài vai rộng sẽ như khối ngọc là hình mộc. Thân 
giống như cây tùng chịu được gió lạnh. Tâm tính hiền hòa, nhưng 
tinh thần sáng suốt. Thương người, tất là một vị cao quan thanh 
liêm. 


Thủy thể năng phương diện hựu viên 
Cốt thanh thần tú ỷ đa ban 
Vị nhân tự thị tâm nan trắc 
Chung thị minh kha nhất phẩm quan 


220 



nghĩa là: Người dày dạn chắc chắn mặt lại tròn là thủy hình. Xương 
cốt thanh, tinh thần sáng, đa mưu trí. Có thể làm quan bậc nhất 
phẩm. 


Cốt nhục cao đê diện bất bình 
Hỏa hình kiêm sưu khí tu thanh 
Hữu quyền mãnh liệt đa năng đoán 
Kiếu tiết phong hầu trực thủ thành 


nghĩa là: Xương cốt da thịt nổi cao hướng thượng là hỏa hình. 
Người thường gầy, thần khí thanh sáng. Quyền vào trong tay hành 
động như sấm sét, quyết đoán nhanh. Rất trung trực và kiên trì. 


Đôn hậu kiêm thanh, tú hưu phong 
Hổ mi, qui bối hạnh như hùng 
Bình sinh tự thị đa hào phú 
Vị ứng trung ương bất khả cùng. 


nghĩa là: Người to lớn, mập mạp nhưng trông vẫn thanh tú. Xương 
mày gồ cao, lưng to chắc cổ bự như cổ gấu. Mũi thổ tĩnh ở trung 
ương thật to là hình thổ, đại phú. 


KHÍ SẮC 


Khí sắc là chỗ tế vi của tướng pháp. Xem bộ vị là xem toàn bộ 
mệnh số. 


Hơn nữa, khí sắc chính là sức sống của bộ vị, nếu mũi cao mà 
không có sắc tốt thì bộ vị cũng chẳng đáng kể, ví như cái cây lớn 
nhưng bên trong đã hết nhựa rồi. Xem khí sắc chính là xem sức 
sống của con người vậy. 


Sách “Thủy Kính Tướng Pháp” nói: 


Giám mạo biện sắc, hữu chư nội tất hình ư ngoại (Nhìn diện mạo 


221 



xem khí sắc, bên trong thế nào sẽ hiện ra bên ngoài thế ấy). 


Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân 
phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, 
nở mày nở mặt để chỉ người đó lúc đắc ý. 


Ta thường thấy người kia khí sắc ám hãm, thùy đầu táng khí hay 
nôm na là mặt xơ xác để chỉ người ấy lúc nghịch vận thất ý. 


Như thế là ta đã coi khí sắc đấy. Có điều ta không thể biết trước vận 
suy vận hên qua khí sắc thôi. 


Xem tướng khí sắc để có thể biết trước sự hay dở sắp đến. 


Trời có mưa bão bất trắc thì người cũng có họa phúc bất kỳ. 


Trên trời mây đen kéo đến ai cũng biết sắp mưa, mặt người bỗng 
nhiên quang nhuận, sáng rỡ là triệu chứng sắp ăn nên làm ra. 


Họa phúc chi lai, hữu kỳ tiên triệu, chí thành chi đạo khả dĩ tiền tri 
(Họa phúc sắp tới, bao giờ cũng có dấu báo, thành tâm học đạo, 
khả dĩ biết được trước). 


Thời Dân Quốc có Trần Quả Phu, cánh tay đắc lực của Tưởng Giới 
Thạch, chuyên trông coi việc đảng. Phu là người giỏi về tướng 
pháp. 


Một lần, Trương Quế, đảng viên cao cấp của Quốc Dân Đảng được 
cử đi làm tư lệnh tiếp vận đến chào từ biệt Trần Quả Phu. 


Trông thấy Quế, Phu sửng sốt bảo: 

- Xin ông lưu ý, khí sắc của ông ám hãm lắm, phải cẩn thận đề 
phòng. 


222 



Quế vì quân lệnh trong lúc chiến tranh nên tuy nghe Phu nói thế 
cũng đành chỉ vâng vâng dạ dạ, chẳng làm gì hơn được. 


Nhậm chức chừng hơn một tháng, Quế bị cách chức vì một kho đạn 
do quân khủng bố phá hoại đốt cháy. 


Tuy đau xót nhưng Quế cũng tự an ủi: “Thôi cái nạn này là may rồi”. 


Thu xếp cùng gia quyến trở lại quê nhà, không ngờ nửa đường phi 
cơ Nhật xà xuống bắn vào xe Quế, xe lật nhào xuống, vợ bị thương 
con chết. Quế bị thương nhẹ. 


Sách tướng viết: 


Khí sắc hối trệ họa vô đan hành (khí sắc ám hãm, họa đến liền liền). 


Đầu thời Dân Quốc, tại Hán Khẩu có một thầy đông y chuyên trị về 
thận khí và đã nổi danh toàn quốc với hộp cao đan hoàn tán: Thận 
khí hoàn, ông tên là Đường Tử Long. Chẳng những hay thuốc mà 
thôi, ông còn giỏi nghề coi tướng, nhất là coi thần khí người ta để 
biết chết sống. 


Có một lần, ông tới chơi nhà người bạn thân, nhân đi qua dược 
phòng ở bên cạnh nhà bạn, ông thấy một người tuổi trung niên vừa 
bước ra cửa. ông sửng sốt và dừng lại ngó theo chừng vài phút rồi 
vội vào nhà bạn gọi người con trai bạn ra mà bảo: 

- Này cháu, nhà ta có quen với cái người bên cạnh vừa đi ra đó 
không? 

- Dạ, em ông ta là bạn của cháu. 

- Vậy cháu hãy làm phúc cho người ta. 

- Dạ, bác nói sao? 

- Bác đi qua trông thấy thần khí người ấy bất túc, chắc bệnh nặng 


223 



đến nơi Còn nặng hơn thế nữa, trước khi mặt trời lặn ngày hôm 
nay, người ấy có thể chết. Thần đã bại, khí đã tán chẳng còn cách 
chi cứu được. Chỉ còn cách là bảo em ông ấy đi tìm về để ông ấy 
được chết tại nhà trông thấy con cháu. 


Gã thanh niên vâng lời qua nhà bên bảo với bạn đi mời ông anh về, 
nói dối là để xem mạch cho ông cậu (người ấy cũng là đông y sĩ) 
vừa bị cảm nắng. 


Người bạn gật đầu nói: 


- Anh tôi qua thăm người bà con chắc lát nữa về. 


Chừng xế trưa, người ấy trở về, rửa mặt định ngồi vào bàn ăn thì 
bỗng xây xẩm mặt mày ngã quay xuống đất. Cả nhà vội vực vào 
trong buồng cho uống thuốc và cạo gió. Một lát ông ta tỉnh lại. Cả 
nhà vui mừng nghĩ rằng ông bị cảm qua loa thôi. 


Ai ngờ khi Đường Tử Long đang ngồi đàm thoại thi phú với bạn 
bỗng nghe nhà bên tiếng khóc inh ỏi thảm thiết. 


Người trung niên ấy đã chết khoảng sáu giờ rưỡi chiều. 


Thời lai phong tống đằng vương các 
Vận khứ lôi oanh tấn phúc bi. 


Muốn biết gió có đưa lên đằng vương hay sấm sét sẽ đánh vào mộ 
bia. 


Thì xem khí sắc. 


Khí săc là gì? 

Trước hãy nói về khí. 

Sách “Tướng Lý Hành Chân” có câu: 


224 



Con người là một loại cây không có rê 

Nhất nhất đều dựa vào khí làm rễ nuôi sống cây. 

(Nhân bản vô căn thụ, toàn bằng khí tức dĩ căn thù). 


Nhờ nguyên khí nuôi dưỡng, con người thành trưởng mạnh hay 
yếu, lớn hay bé, thông minh hay ngu si. Danh từ nguyên khí rút từ 
lời giải nguyên thân chi tổ khí rồi gọi tắt mà thành. Lúc ta thở hít khí 
trời là tìm kiếm hậu thiên chi khí để tiếp với nguyên khí nuôi sống cơ 
thể. 


Vậy cái khí sắc mà ta nói đây là nguyên khí hay cái khí tiên thiên 
chứ không phải cái khí hậu thiên. Nguyên khí tốt xấu do hấp thụ tinh 
linh âm dương ngũ hành khi còn ở trong bụng mẹ và khi mới ra 
chào đời. 

Tuy nhiên, không phải chỉ có nguyên khí mới đáng kể, còn hai loại 
khí khác cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với vận số con người 
là: Hàm dưỡng chi khí, Sở tập chi khí. 


Ai tập Yoga thường có khí hàm dưỡng. 


Làm việc thiện ác thường có khí sở tập. Tỉ dụ: làm thiện trong lòng 
vui sướng có thể đem cái khí sở tập đó tưới cho nguyên khí tốt tươi, 
làm ác lo sợ thì cái khí sở tập đó tác hại cho nguyên khí khiến cho 
khí sắc ám hãm. 


Khí có tốt thì thần mới sáng. Thần có sáng thì sắc mới đẹp. 


Khí đoản thần khô, thần khô sắc trệ. 

Sắc trệ chỉ nhân diện trần ai, người sắc trệ mà (màu?) như lấm tro 
than. Sắc trệ thì tai họa sắp tới. 

Tất cả bắt nguồn từ khí, cho nên mới phải gọi là coi khí sắc. 

Nếu ta đặt câu hỏi: Làm thế nào khí có thể biết họa phúc sắp tới để 
mà báo ra sắc? 

225 



Ấy bởi nguyên khí hấp thụ tinh linh dương ngũ hành nên mới có 
được cái tinh linh đó cũng như con kiến biết trước trời mưa nhờ tính 
linh cảm thấy những biến chuyển từ lòng đất cũng như máy Radar, 
cũng như máy thu thanh bắt làn sóng điện. 


Có bài ca rằng: 


Tinh sinh ư khí, khí sinh thần 
Nhật nguyệt quang huy bản thể chân 
Thần triệt ngoại minh năng chiếu vật 
Thâm cùng thử lý tĩnh vô trần 
Khí như du hề thần tự đăng 
Thần cư lưỡng nhãn đắc y bằng 
Thu ba sáng lạn công danh tảo 
Hôn mạo đồng nhân phúc khởi tăng 
Tọa hữu tinh thần lập hữu uy 
Bất giao bất động tự nga nguy 
Tiền sinh tu tích kim sinh thụ 
Chủng đắc phượng mao phấn dực phi 
Vạn vật bằng thần chủ tể sinh 
Tinh thần nhất ủy tự nan thành 
Khảm kha sự nghiệp vô tha diệu 
Quang thái sạ nhân tứ hải kình 
Tọa, ngọa vô thần, lập bối hàn 
Thế gian lao khổ thử gian khan 
Nhãn tiền căn cách tiêu dao hảo 
Chung lạc trần ai khứ vũ hàn. 


Xin tạm dịch đại lược nghĩa như sau: 


Tinh do khí sinh, thần cũng do khí sinh 
Mắt sáng cũng nhờ khí tốt 
Tinh thần quán triệt cũng nhờ khí 
Khí như chất dầu, tinh thần là ngọn đèn. 


Tinh thần ở đôi mắt. Mắt rạng rỡ công danh sớm sủa. 

Mắt lờ đờ vô phúc lộc. Nhờ tinh thần thanh sảng nên ngồi đứng uy 


226 



nghi. Vạn vật đều do tinh thần làm chủ. 


Thuộc bài ca trên đây và suy nghĩ về nó, ta có thể rõ thế nào là thần 
khí. 


Sắc là gì? 


Vui, buồn, mừng giận đều có sắc hiện trên mặt. Buồn mặt trắng 
bệch ra, giận mặt đỏ lên hay tím lại. Đó là sắc của bẩy tình. Còn sắc 
mà tướng học đi tìm là sắc ở trong tạng phủ phát hiện ra ngoài mặt 
hoặc ra lòng bàn tay. sắc trên tướng học là tính linh tiên tri, tiên giác 
về cát, hung, họa, phúc. Người quân tử sắc thường minh lãng (sáng 
sủa). Kẻ tiểu nhân sắc thường ám trệ. 


Sắc là tinh hoa của khí. Khí tốt sắc đẹp. 


Sắc có năm màu: xanh, đen, đỏ, vàng, trắng. 


Sắc có ngũ hành: xanh thuộc mộc, đen thuộc thủy, đỏ thuộc hỏa, 
vàng thuộc thủy, trắng thuộc kim. 


Nếu đem áp dụng vào y lý để xem tướng tật bệnh thì sắc trắng ở 
phế (phổi) phát ra vì phế thuộc kim. 


Sắc xanh ở can (gan) phát ra vì can thuộc mộc. 


Sắc đen ở thận phát ra vì thận thuộc thủy. 


Sắc vàng ở tì (lá lách) phát ra vì tì thuộc thổ. 


Sắc đỏ ở tâm phát ra vì tâm thuộc hỏa. 


227 



Tính chất cát, hung của sắc ra sao? 


Sách “Tướng Lý Hành Chân” viết: 


Xanh chủ ưu kinh lo sợ. 

Vàng chủ cát khánh tốt lành. 

Đỏ chủ khẩu thiệt quan tụng 

Đen chủ lao ngục, bệnh tật chết chóc. 

Trắng chủ ưu sầu tang tóc. 

Sắc ẩn hiện thế nào? 

Xanh lúc đến như rêu xanh bám trên bờ giếng, như rỉ đồng, lúc đi 
phơn phớt mầu cỏ non. 

Vàng lúc đến như tằm nhả tơ, ong ong như mầu tơ kén, lúc đi nhợt 
như hạt kê bóc vỏ. 


Đỏ lúc đến như lửa cháy, lúc đi nhạt như cánh sen. 


Trắng lúc đến như mỡ đông, lúc đi như nước gạo. 


Đen lúc đến như vết quết than, lúc đi như cáu bẩn. 


Trên đây là lối nói của cổ nhân, sự thật mặt con người ta chẳng có 
ai lại vàng như tơ tằm hoặc xanh như rỉ đồng, cổ nhân, nhất là 
người Trung Quốc vẫn hay quá hỏa. Vậy ta chỉ chấp nhận rằng sắc 
có ẩn hiện, đậm nhạt, đi và đến thế thôi. Chớ nệ cổ. Vàng tơ tằm là 
nó hao hao màu tơ tằm không phải đúng in như tơ tằm. 


228 



sắc có hình thù hay không? 


Sắc có hình thù hoặc lớn như hạt gạo, hạt đậu hoặc như những sợi 
tơ, hoặc một miếng vuông như con dấu hoặc tròn như hạt ngọc 
hoặc như đám mây. 


Nổi lên trên da gọi là sắc. 

Nằm ở dưới da gọi là khí. 

Sáng hẳn lên thanh sáng hoặc nổi lên hoạc chìm xuống hoặc tản 
mạn hoặc hỗn loạn. 

Càng rõ rệt bao nhiêu vận càng nhanh bấy nhiêu. 

Thần là gốc, khí là thân, sắc là cành lá. 

Tuy phân ra làm ba nhưng vẫn chính là một thể, cho nên người có 
tinh thần vững chãi, không bao giờ khí lại táo cấp và sắc lại vội 
vàng. 

Hữu thần tất hữu khí, hữu khí tất hữu sắc. 


Cả ba nối buộc chặt chẽ với nhau là tốt. 

Nếu chỉ có thần mà vô khí sắc, thần bị chèn ép gọi là thần thảm. 

Nếu chỉ có khí mà vô sắc vô thần, khí không có chỗ phát động gọi là 
khí trệ. 


229 



Nếu sắc mà không liên hệ với thần khí là loạn sắc. 


Thần khuyết hãm hay sung thực nhìn ở đôi mắt. 


Khí khuyết hãm hay sung thực xem ở cái mũi. 


Sắc khuyết hãm hay sung thực trông ở đôi môi. 


Cho nên xem tướng dù người kia khí sắc tố thế nào chăng nữa 
trước khi luận đoán phải trở lại vấn đề thần. 


Dù sắc tốt thế nào chăng nữa, trước khi luận đoán phải trở lại vấn 
đề khí. 


Dù sắc mặt tốt thế nào chăng nữa, trước khi luận đoán phải xét lại 
đôi môi. 


Trở lại gốc cốt để xem triệu chứng tốt ấy có lâu bền hay không? 
hoặc xem triệu chứng xấu có nặng không? Khi nào thấy thần bại, 
khí tán là hết thuốc chữa. 


Trong sách “Tướng Lý Hành Chân” có một đoạn đầu đề là “Lục thần 
khí sắc bí quyết” như sau: 


Hai mắt đen trắng phân minh, mặt sáng rỡ ánh hòng vàng gọi là sắc 
thanh long, sẽ phấn phát lớn. 


Toàn mặt màu đỏ rần, rìa mặt như ám khói gọi là sắc chu tước, sẽ 
bị tai họa hình ngục. 


Toàn mặt có sắc như tro bụi bám, tinh thần u mê gọi là sắc đằng xà, 
gia đạo nguy biến, phá sản. 


230 



Mắt đục lờ, đen trắng lẫn lộn, thần quang hôn ám hoặc dưới mắt 
nườm nượp những tơ xanh gọi là sắc Câu trần sắp gặp vạ ở đâu 
bay đến. 


Dưới mắt trắng lờ phờ, phóng bạch quang gọi là sắc Bạch hổ, có 
tang chế. 


Dưới môi hoặc cằm có sắc đen như đám mây đen gọi là sắc nguyên 
vũ (huyền vũ?), sợ người ám hại. 


Sắc đa số thuộc hung triệu, thiểu số thuộc cát triệu, dữ nhiều lành ít. 


Sắc tốt chỉ có sắc hồng hoàng (vàng pha hồng) trông tựa như con 
tằm chín hiện lên đầu mũi, sơn căn ấn đường, mí mắt, giữa trán, 
lưỡng quyền, thiên sương, dịch mã và hiên môn, hai tai. 


Còn các sắc khác xanh, đen, trắng, đỏ đều chủ hung. 


Tốt hay xấu đều phải có một điều kiện là sắc cầu quang ánh, nếu 
sắc xấu, quang ánh sẽ giảm xấu, tiêu khô, ám trệ càng tăng xấu, 
tiêu khô thì dù hồng hoàng sắc cũng chẳng đáng kể. 


Tướng pháp cổ nhân có bài phú về khí sắc như sau: (bài này trích 
trong “Thần Tướng Toàn Biên”). 


Sắc thanh tĩnh, trăm họa chẳng lo 
Khí sắc mung lung, trăm việc chẳng thành 
Quang mắt xanh lam, vận đại bi 
Hồng hoàng mãn diện, sắp vinh xương 
Nếu còn trệ khì thì dịp may còn chậm 
Sắc đỏ tung hoành, gặp họa quan tụng 
Sắc đen dăng ngũ khiếu, tính mạng lâm nguy 
Vượng khí hồng hoàng trên trán, lộc trên trời rơi xuống 
Ấn đường vàng ánh, phẩm cấp thăng hoa 
Lưỡng quyền hiện sắc đỏ, anh em tranh chấp 
Hoàng khí lai nhi đa cát khánh 
Bạch sắc phát nhi chủ táng vong 


231 



Thiên đình nổi sắc trắng, vạ khẩu thiệt hay tình thương 

Địa các kéo mây đen, quan nha kiện tụng 

Cuối mắt rực rỡ ánh vàng, có tình yêu hoặc sắp lấy vợ 

Hiên môn có sắc đen, gia đạo biến cố 

Pháp lệnh đỏ, mặt như người say rượu, chết bất kỳ. 

Hắc sắc vào cung tử tức, con cái đau ốm. 

Khí xanh ở dưới mắt sắc xanh, có sự lo buồn về vợ con. 
Màu trắng chạy dài trên sống mũi, đại tang hoặc tang anh 
em. 

Mũi toàn màu xanh, tai họa đến nơi. 

Ấn đường hắc sắc, lắm u sầu. 

Sống mũi ửng vàng, thăng quan tiến chức. 

Sống mũi ửng đỏ, tâm trạng cạnh tranh, ghen ghét. 

Sống mũi đen, sắp bệnh nặng. 

Sống mũi xanh, bị lẳng nhục. 

Dưới mắt nổi đỏ, có tranh tụng. 

Trên mi có màu vàng, lộc sắp tới. 

Trên mi hiện vết đen, bị ngã hay bị thương. 

Tràn u ám đen, vỡ nợ, phá sản, nghèo khổ. 

Đầu mũi hồng hoàng, lộc vị thành. 

Trán trắng bạch, chiêu hung họa. 

Sơn căn xanh, tật bệnh. 

Sát chân tóc trên trán vàng sáng, mọi sư như ý. 

Lỗ mũi hắc ám, việc gì cũng hỏng. 

Cằm lên sắc đỏ, hao tài. 

Hiên môn hiệc sắc bạch, thê thiếp, phá gia. 

Sắc vàng ít, sắc xanh nhiều, công danh tưởng được mà 

hỏng. 

Sắc xanh ít, sắc vàng nhiều, phú quý tưởng mất mà được. 
Chính diện sắc hoàng quang, muốn gì được lấy. 

Ấn đường nhiều hỉ khí, chuân chuyên (lao đoa). 

Sắc tựa mây chiều (vàng), tương lai sáng lạn. 

Môi xanh, chớ đi sông nước. 

Xanh đen tại dịch mã, chớ đi xa. 

Đầu mũi đen thảm, sáng bệnh chiều chết. 

Ấn đường vàng sáng, cầu quan tấn chức. 


Sắc chia ra như sau: Thủ sắc. Tán sắc. Hại sắc. 

- Thủ sắc còn có danh Tụ sắc mầu vàng vàng ẩn ở dưới da thịt vừa 
đẹp vừa có thể mảng mảng đùn lên trông như người vừa được tắm 
nắng ngoài biển. 

Sắc nào báo hiệu nhà cửa làm ăn hưng vượng 


232 



Tán sắc là có sắc mà vô khí. Đầy mặt quang thái hoa tạp hoặc sáng 
trên da mà ám dưới da, hoặc sắc mặt sáng nhuận mà lòng bàn tay 
vô khí sắc, lạnh lẽo, hoặc nhan diện minh lãng mà tai mũ dơ dáy 
đều thuộc tán sắc, chủ đại bại. 


Hại sắc tức là sắc kiển trệ. Đầu mũi tro than, sắc mặt mờ ảo, chung 
quanh mắt u ám, hoặc như bôi mỡ vào mặt hoặc đỏ rầng rầng đều 
thuộc loại hại sắc. Chủ khốn cùng. 


Tại sao lại nói: Tứ thời khí sắc? 

Trước khi đi vào phần nghiêm cứu, độc giả hãy đọc chuyện: “Mãn 
diện hồng quang bất nghi thu thiên” trích trong tập “Mệnh tướng 
đàm kỳ”. 


Có một người tên Trần Tiểu Vương không bao giờ tin tướng số, 
nhưng lại là bạn rất thân với ông Đào Bán Mai, tay xem tướng tài 
giỏi của năm 1910-1942 tại Trung Quốc. 


Trần Tiểu Vương thường chế giễu Đào Bán Mai. Cụ Đào chỉ mỉm 
cười đáp lễ. Một lần Tiểu Vương đến nhà cụ Đào chơi, thấy Đào 
Bán Mai chú ý nhìn mình nên nói đùa: “Hôm nay tiên sinh sắp sửa 
giở tướng số ra nữa đấy phải không? Vậy xin tiên sinh quả thực có 
nom ra cái gì thì cho tôi hay, với điều kiện là đừng cà kê tương lai 
xa xôi, quá khứ đã chết”. 

- Được, được, - Đào Bán Mai trả lời. - Trong vòng 14 ngày kể từ 
bây giờ, tiên sinh hãy đề phòng có thể có chuyện bất hạnh xảy ra. 

Trần Tiểu Vương nói: 

- Xin vâng lời tiên sinh. Tuy nhiên, việc đời phải có lý mới bắt người 
khác chịu phục. Tại sao trong vòng 14 ngày nữa, tiên sinh căn cứ 
vào đâu mà dám quả quyết sẽ có sự bất hạnh xảy đến cho tôi. 


Đào Bán Mai trầm giọng nói: 


- Lúc này vào tiết cuối thu, theo định lý về khí sắc của tướng pháp 


233 



thì không nên có hồng quang mãn diện như tiên sinh hiện thời. 

Theo tôi, tiên sinh cứ đóng cửa mà đừng làm gì nữa là hơn. Thu tiết 
thuộc kim, mặt đỏ là hỏa, hỏa khắc kim, tôi e có lao ngục chi tai, 
hoặc thất tán tiền tài chi họa. 


Trần Tiểu Vương giật mình, vì cách đấy vài ngày, công việc thương 
mại của ông nghe tình không mấy tốt. 


Do đó, Trần Tiểu Vương mới chịu nghe cụ Đào, về nhà đóng cửa 
không đi đâu hai tuần, không nghe điện thoại mà cũng không gọi 
điện cho ai. Mọi việc trong 14 ngày ấy, Tiểu Vương đều giao phó 
cho vợ giải quyết. 


Vài ba ngày sau, người bạn của Vương gặp Đào Bán Mai nói: 

- Ông cụ xem tướng chỉ hại người ta. Lão Trần vì nghe cụ nên bỏ 
trễ công việc, hắn vừa thiệt hại một số tiền khá lớn, tin tướng với số 
thật mệt, chưa thấy lợi đâu đã thấy hại. 


Cũng vì chỗ bạn bè thân nên cụ Đào chỉ cười xòa. 


Buổi trưa hôm ấy, Trần Tiểu Vương gọi điện thoại hỏi: 
- Tôi vừa thất tài rồi, liệu tai họa qua chưa? 


Đào Bán Mai đáp: 

- Tiên sinh soi gương, hoặc nhờ bà nhà coi dùm xem hồng quang 
trên mặt đã bớt chưa? 

Chặp sau bà Trần Tiểu Vương cho biết hồng quang vẫn y nguyên. 
Họ Đào nói: 

- Nếu vậy thì cái họa lao ngục khó tránh lắm. 

Trong khi đó thì thị trường giao động mạnh, bà Trần không đủ ứng 


234 



phó, Tiểu Vương sốt ruột nhào ra cứu vớt tài sản, tự nghĩ rằng mình 
đã tán tài rồi thì khỏi lao ngục. 


Quả nhiên, nhân một vụ hối lộ không khéo, Trần Tiểu Vương bị bắt 
giam vào ngày thứ 1 1 trong cái hạn mãn diện hồng quang bất nghi 
thu thiên. 


Tứ thời khí sắc là nên có khí sắc tương sinh với bốn mùa, kỵ tương 
khắc 


Xuân yêu thanh hề hạ yêu hồng 
Thu gian bạch sắc hỉ trùng trùng 
Đông gian hắc khí thừa lai vãng 
Nhược bất chiêu hình ứng thủy chung 


Xuân thuộc mộc sắc cần xanh. Hạ thuộc hỏa sắc phải hồng. Thu 
thuộc kim sắc nên trắng. Đông thuộc thủy sắc cần đen. 


Chỉ có màu vàng thuộc thổ. Bốn mùa màu vàng vô hại. Màu vàng lại 
là màu tốt, nên lúc nào vàng cũng được, chỉ cần phân biệt vàng của 
khí sắc đẹp hay vàng vọt bệnh tật thôi. Xin nhắc lại, sắc vàng của 
khí sắc tốt trông như màu vàng của con tằm vừa chín. 


Tứ thời khí sắc là nói toàn bộ do mặt chứ không phải nói một vết 
một vầng hiện lên bộ vị. Nếu mùa thu mặt trắng rất tốt, nhưng nếu 
chỉ có vết trắng trên mũi vẫn phải theo luật khí sắc mà đoán. Có 
điều vệt trắng trên mũi vào mùa thu vì hợp với thời tiết nên bớt xấu. 
Xanh đỏ đen cũng cứ như thế mà đoán. 


Thế nào là lưu niên vận khí? 


Vận khí là khí sắc hiện lên trên mặt. Đời người quý tiện tuy thuộc 
cách cục nhưng nhất thời cát hung thì thuộc khí sắc. Phàm diện bộ 
khí trệ sắc ám, dù cho tướng cách hay cũng vẫn cùng khốn. Nếu khí 
sắc sáng đẹp, dù cho tướng cách có dở cũng vẫn thông lọt. 


235 



Xem khí sắc lưu niên trên mặt để đoán biết thời vận trong một năm. 


Vàng, hồng chủ cát (tốt lành). 


Xanh, trắng, đỏ, đen chủ hung. 


Nhưng nếu dầy kinh nghiệm và xem tướng đạt đến bực cao thì sẽ 
hiểu khí sắc có thể biến ra hung hoặc biến thành cát. 


Lưu niên là kể từ một tuổi đến 100 tuổi. Tỉ dụ 1 tuổi đến 5 tuổi, xem 
ở thiên luân (vành tai). Từ 40 đến 45 tuổi, xem ở thiên căn và sống 
mũi. (Về lưu niên bộ vị xin xem tướng trong hình vẽ). 


- Vận khí cực thịnh thì ấn đường, thái dương, đầu mũi đều ửng ánh 
vàng hồng, râu ria mượt bóng, tóc nhuận sáng, cầu quan cầu lợi, 
việc nào cũng như ý. 


Nhưng nếu lưu niên bộ vị chủ chốt lại có khí sắc xấu thì những ánh 
vàng hồng kia tốt giảm đi quá nửa. 

- Khi nào vận khí thoái thì khí sắc chỗ khô, chỗ nhuận không đều, 
sáng không ra sáng, ám không ra ám, địa các thì sắc trắng, đầu mũi 
lại vàng hồng. Chỉ nên giữ gìn địa vị đã có, chớ vọng động. 

- Vận khí lâu bền thì tai, lưỡng quyền, ấn đường suốt năm sáng rỡ 
không ám hãm, lòng bàn tay đỏ hồng. Mắt có thể kém tươi sắc, 
nhưng khí vẫn bằng bằng. Mọi việc vẫn phát đạt. 


-Tụ sắc là sắc tốt nhất. Tụ sắc là sắc có khí mạnh làm cho sắc trở 
nên sống động, sắc mà vô khí là sắc chết. Tụ sắc trông nó phơn 
phớt ong ong, mâng mâng từ dưới da đùn lên, phơn phơn vàng 
non, tầng tầng hồng nhạt, nhẹ nhẹ xanh xanh. 


- Sắc ám trệ nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, trong sáng tức là mắt có 
thủ thần, sắc mặt xanh u ám nhưng đầu mũi vẫn ong ong màu vàng, 
mặt đỏ nhưng dưới da có sắc vàng. Vận đang bỉ nhưng sắp bước 


236 



qua vận tốt. 


Diện sắc tốt nhưng hai mắt mờ đục, mặt hồng hào nhưng chốc chốc 
lại đỏ hoặc đen sạm, mặt ong ong vàng nhưng chốc chốc lại xơ xác 
tiêu khô, cứ một hai ngày lại biến mầu, mọi việc đều bất lợi. 


Xem người già, xem huyết khí, không xem bộ vị, nếu da dẻ nhuận 
mịn màng, tóc râu óng mượt còn thọ, tiêu khô hết thọ. 


Xem thanh niên lấy đầu mũi làm chuẩn, thấy hiện khí sắc vàng hồng 
là vận tốt. ít hay nhiều tùy sự phối hợp với bộ vị. 


Xem khí sắc muốn cho thật chuẩn xác thì phải xem 



1 .Có tin tiền bạc từ xa tới, sắc đẹp tốt, sắc xấu hung. 


237 




2 . 


Có săc đỏ đi lên, bị nạn vê việc công. 


3. Màu đen nhạt ở phúc đường hay màu đỏ nhạt mà sắc 

không bóng bẩy, sẽ bị tổn thất nặng. 


4. Có màu đen nhạt là chứng triệu nam nữ thông gian. 

5. Trên mũi có vết gân đỏ như huyết, có thể bị thương rất 
nặng. 


6. Bị trộm cướp 


7. Có gân đỏ từ lỗ mũi ra trông như rễ cỏ thì hao tài rồi 

thảm bại. 



Có một điểm vàng ở đây là vận khí sắp tốt trở lại, bệnh 


1 . 

cũng khỏi. 


238 



2. Trán u ám như quả bưởi rám nắng, vận khí bĩ, người bệnh 
gặp sắc này bệnh nguy. 


3. Có một điểm sắc đỏ ở đây, nên đề phòng hỏa ách. 

4. Có sắc đỏ ở đây từ quyền cốt đùn ra, sắp làm ăn hùn 
hạp với người khác, thành hay bại còn tùy sắc trệ hay sáng. 

5. Sắc ám đen nhạt ở đây, trong tâm địa cùng ai làm điều 
ác 


® & '■£ & 3t 





2 . 


Sắc đỏ hoặc đen nổi lên ở đây, nếu sắc trệ gặp lôi thôi 


3. Sắc đen nhạt, âm đức hư hại nguy hiểm. 

4. Sắc đen nhạt, trong nhà có người đau ốm. 

5. Vành tai đen như cáu ghét, anh em khốn khổ, cuộc đời 
chính mình cũng chẳng ra sao. 

6. Pháp lệnh có sắc đen nhạt, sắp bị người dưới, người 
hùn hạp phản bội. 

7. Dưới môi đen nhạt, đề phòng bị nạn sông nước, nếu 
không thì đau thận. 




1 . 


Đen nhạt tai hại, vàng tôt 


2. Đen ám đánh bạc thua, vạn sự bất thành 


3. Đen ám chủ sầu não, vàng hồng cực tốt 

4. Xanh hoặc đen từ đuôi mắt ra xuống quyền cốt, vợ gặp 
nguy hiểm chết chóc. 


5. Sắc đen ở đây chớ tin người. 

6. Sắc đen nhạt trong lòng lo buồn 

7. Sắc đen hoặc đỏ đen, bị phiền vì người dưới làm bậy 

8. Điểm đỏ gặp kinh sợ, đen nhạt tai nạn trong nhà. 

Tướng mệnh khảo luận 

- Q - 

THÊM MỘT CÂU CHUYỆN VÈ KHÍ SÁC 

Thuật xem tướng như chúng ta đã biết chia làm hai bộ môn: hình 
tượng và khí sắc. 


Xem tướng khí sắc khó gấp bội hình tượng. 


Hiện nay rất ít người đạt đến mức “thiện quan khí sắc”. Có chăng thì 
chỉ mới xem được sắc, chứ quan khí chưa chắc đã có. 


Tượng dễ nhận hơn hình. Hình dễ nhận hơn sắc. sắc dễ nhận hơn 
khí 


241 


Nói về phép Vọng Khí đời Xuân Thu Chiến Quốc chỉ có hai người là 
Thúc Phục quan nội sử Chu triều và Cô Bố Tử Khanh, làm quan đại 
phu nước Tấn. 


Lúc Triệu Giản Tử nắm đại quyền ở Tấn, một ngày Cô Bố Tử Khanh 
gặp Giản Tử để xem con cái Giản Tử sau này có nối được sự 
nghiệp cha ông hay không? Giản Tử lúc này quyền còn hơn cả vua 
nữa, nên có dã tâm muốn cướp ngôi. 


Các con Giản Tử đứa nào cũng được Cô Bố lần lượt ngắm nghía 
nhưng đều lắc đầu chê chẳng có đứa nào đáng bậc tướng quân đả 
thiên hạ. 


Giản Tử hỏi: 


- Nếu thế họ Triệu tôi hết thời rồi sao? 


Cô Bố nói: 


- Lúc vào đây, tôi thoáng trông thấy một đứa nhỏ tướng cách vượt 
hẳn mấy đứa này. 


Cô Bố tả hình dáng. Giản Tử cho gọi vào thì ra đứa bé ấy là con 
riêng của Giản Tử là Vô Tuất, do một tì nữ hạ tiện sinh đẻ cho nên 
Giản Tử không xem Vô Tuất vào hàng công tử. 


Cô Bố xem tướng cho nó xong nói: 


- Tôi chỉ thấy nó đáng bậc tướng quân thôi. 


Triệu Giản Tử bảo: 


- Mẹ nó là con tiện tì mà nó cũng có quý tướng sao? 


242 



Cô Bố đáp: 


- Khí chất của nó bẩm thụ từ âm dương thiên địa, mẹ nó dù hạ tiện 
nhưng nó vẫn có quý khí. 


Tin lời Cô Bố, từ đấy về sau, Giản Tử đàm đạo với các con để tìm 
ra đứa nào khả dĩ nối nghiệp mình. 


Kết quả, Giản Tử nhận thấy Võ Tuất quả là thằng con thông minh 
nhất. Triều thị vốn là tôn thần của nhà Tấn, đời đời nối gót nhau ở 
ngôi vị khanh tướng nắm giữ đại quyền quốc gia. Cứ con trưởng thì 
được nối nghiệp cha. Trong trường hợp trưởng vô năng, cha có thể 
chọn trong đám con thứ đứa nào tài năng đức độ cho kế nghiệp. 


Theo thường tình, tìm người nối dõi vẫn căn cứ vào sự yêu ghét. 
Riêng Giản Tử không lấy tình yêu ghét làm trọng, ông muốn chọn 
đứa con có tài. 


Một hôm, ông tụ tập các con lại mà bảo chúng: 

Cha có cái ấn ngọc dấu trên ngọn Thường Sơn. Các con đứa nào 
tìm được cái ấn ngọc ấy về đây, cha sẽ trọng thưởng. 

Bọn chúng chia nhau đi tìm kiếm, suốt ngày chẳng ai tìm thấy ấn 
ngọc. Trở về, đứa nào đứa nấy mặt ngay đơ. Chỉ mình Vô Tuất nói: 

- Con có tìm thấy ấn ngọc đó. 


Giản Tử ngạc nhiên hỏi: 

- Ấn đâu sao con không trình ra. 
Vô Tuất điềm nhiên thưa: 


243 



- Khi con lên đỉnh Thường Sơn tiếp cận với Đại Quận, con thấy có 
thể dùng Thường Sơn làm bàn đạp đánh chiếm Đại Quận. 


Giản Tử vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Đúng rồi, thằng Vô Tuất 
mới thật là đứa con xứng đáng nối nghiệp. Đại Quận là nơi hiểm 
yếu của thế quân sự thời bấy giờ, chỉ ở Thường Sơn mới mong tấn 
công vào Đại Quận. Thằng bé đã sớm có con mắt quân sự thật tinh 
tường. 


Giản Tử quyết định bỏ Bá Lỗ để đặt Vô Tuất vào ngôi thái tử. 


Khi Giản Tử chết rồi, Vô Tuất đánh chiếm Đại Quận dương danh 
thiên hạ. Thời thế thay đổi, Vô Tuất tranh thiên hạ với Hàn Ngụy và 
lập nên nước Triệu và làm vua nước Triệu. 


Một đứa nhỏ hình tượng sắc còn nhiều biến hóa nên chỉ có quan 
khí mới có thể đoán ra như Cô Bố Tử Khanh được. 


244 



TƯỚNG LỤC ÁC, LỤC TIỆN, THẬP SÁT, THẬP ĐẠI THIÊN LA 
CỬU ĐẠI KHÔNG VỎNG 


Tướng lục ác (sáu cái ác) gồm có: 


Dương nhãn (mắt con dê) nhìn ngạo ngược là người bất nhân. 


Thần bất hô sỉ (môi không che được răng) là người bất hòa. (Nếu 
hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay 
ngưỡng lên, cực đểu giả). 


Yết hầu (lộ hầu) dễ chiêu tai ách. 


Đầu tiểu (dầu nhỏ) nghèo mạt vô lộc. - Tam đình bất quân (tam đình 
không đều) nghèo hèn. 


Xà hành tước dược (đi oằn oèo như rắn, dướn dướn như chim sẻ 
nhẩy), bôn ba nghèo khổ. 


Thơ rằng: 


Lục ác chỉ nhân tính phi thường 
Tâm như xà yết độc như lang 
Như thử chỉ tướng hưu vấn phúc 
Chung tửu vô phòng hữu họa ương. 


nghĩa là: 


245 



Những người có tướng lục ác, tâm địa như rắn rết. 


Có tướng đó là vô phúc thế nào cũng gặp tai ương. 
Tướng lục tiện (sáu hạ tiện) gồm có: 

- Không biết xấu hổ liêm sỉ. 

- Trước việc hay cười ngây (si tiếu). 

- Không biết tiến thoái. 

- Tướng lùn bé, ưa đùa cợt. - thích khoe mình. 

- Luôn luôn nói theo người khác. 

Tất cả đều tiểu nhân. 

Tướng thập sát đều có: 

- Mắt như say rượu. 

- Không có ai mà cứ nói một mình. 

- Không có đờm mà nhổ hoài. 

- Mắt đỏ dữ dằn. 

- Tinh thần hôn trọc. 


246 



- Tiếng nói như sài lang. 


- Có râu mà không ria. 


- Cứ ăn là đổ mồ hôi. 


- Mũi hếch. 


- Người hôi hám. 


Tướng thập sát dễ bị phá hoại, đau buồn, tai ương. 


Thơ rằng: 


Thập sát hình tướng tối khả lân 
Bất hại kỷ thân hại lục thân 
Nhãn tiền sán thực tuy tự cấp 
Chỉ khủng nhật hậu thụ cô bần. 


Nghĩa là: tướng thập sát thật đáng thương. Nếu không hại bản thân 
mình cũng hại cho người thân. Ăn uống hôm nay no đủ, nhưng mai 
lại thiếu thốn. 


Cửu đại không vong gồm có: 


- Trán nhọn là thiên không, vô quan vận, phá gia nghiệp, thiếu niên 
bất lợi. 


- Cằm nhọn là địa không, tuổi già cô độc, vợ chồng chia cách, làm 
việc hay hỏng. 


- Mũi lộ hếch là nhân không, trung niên phá bại, làm ăn vất vả. 


247 



- Sơn căn thấp hãm, vợ chồng anh em ghét bỏ, tình cốt nhục hủy 
hoại. 


- Mặt không thành quách (không vuông vắn có bờ) vạn sự hư hao, 
có đấy rồi mất ngay đấy. 


- Tóc ngăm khô mà quăn, tính tình cương ngạnh, con gái thường 
khắc phu. 


- Lệ đường thâm hãm, hình thê khắc tử, suốt đời lo âu. 


- Mắt không thần quang, ngu và yếu, dễ làm hỏng việc. 


- Không có lông mày (hoặc lông mày quá nhạt) cô độc vất vả. 


Thơ rằng: 


Không vong nhân tướng tối kham liền 
Túng hữu kỳ tài bất chu tiền 
Nhất sinh sai thố vô kết quả 
Tổng nhân tiền duyên giữ hậu duyên. 


Nghĩa là: Những người có tướng không vong dù là bậc kì tài cũng 
khó thành đạt. Ấy là bởi tiền duyên tiền kiếp vậy. 


Tướng thập đại thiên la gồm có: 


- Đầy mặt sắc đen là tử khí thiên la. 


- Đầy mặt sắc trắng đục là tang khốc thiên la. 


- Mặt xanh lét là ưu trệ thiên la. 


248 



- Mặt vàng lè là tật bệnh thiên la. 


- Mặt như bôi mỡ là hư hoa thiên la. 

- Mắt đảo lộn trông nhanh là gian dâm thiên la. 

- Mắt khô như hơ lửa là quan ti thiên la. 

- Mặt như say rượu chưa tỉnh là hình ngục thiên la. 

- Đầu mũi lấm chấm như bám ghét là thoái bại thiên la. 


249 



